TCVN TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 


TCVN ISO/IEC 17025:2017 
ISO/IEC 17025:2017 


Xuất bản lần 3 


YÊU CÀU CHUNG VỀ NĂNG LỰC CỦA CÁC PHÒNG 
THỬ NGHIỆM VÀ HIỆU CHUẢN 


General requirements for the competence of testing and calibration laboratories 


HÀ NỘI - 2017 


TCVN ISO/IEC 17025:2017 


Mục lục 
Lời nói đầu......... 


Lời giới thiệu 


1 


2 
3 
4 


œ 


Phụ lục A (tham khảo) Liên kết chuẩn đo lường 
Phụ lục B (tham khảo) Các lựa chọn đối với hệ thống quản lý 
Thư mục tài liệu tham khảo... 


Phạm vi áp dụng 
Tài liệu viện dẫn..... 
Thuật ngữ và định nghĩa 
'Yêu cầu chung 

4.1 Tính khách quan 
4.2 Bảo mật. 
'Yêu cầu về cơ cấu 
Yêu cầu về nguồn lực 
6.1 Yêu cầu chung... 
6.2 Nhân sự..... 
6.3 Cơ sở vật chất và điều kiện mỗi trường 
6.4 Thiết bị 
6.5 Liên kết chuẩn đo lường 
6.6 Sản phẩm vả dịch vụ do bên ngoài cung cát 
'Yêu cầu về quá trình.... 
7.1 Xem xét yêu cầu, đề nghị thầu và hợp đồng... 
7.2 Lựa chọn, kiểm tra xác nhận và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp 
7.3 Lấy mẫu 
7.4. Xử lý đối tượng thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn 
7.5 Hồ sơ kỹ thuật 
7.6 Đánh giá độ không đảm bảo đo. 
7.7 Đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả. 
7.8 Báo cáo kết quả..... 
7.9 Khiếu nại.... 
7.10. Công việc không phù hợp 
7.11. Kiểm soát dữ liệu — Quản lý thông tin 
'Yêu cầu hệ thống quản lý..... 
8.1 Các lựa chọn...... 
8.2 Tài liệu hệ thống quản lý (Lựa chọn A), 
8.3. Kiểm soát tài liệu hệ thống quản lý (Lựa chọn A) 
8.4 Kiểm soát hồ sơ ( Lựa chọn A). 
8.5 Hành động để giải quyết rủi ro và cơ hội tự chọn A).. 
8.6 Cải tiến (Lựa chọn A) 
8.7 Hành động khắc phục (Lựa chọn A 
8.8 Đánh giá nội bộ (Lựa chọn A) 
8.9 Xem xét của lãnh đạo (Lựa chọn A)..... 


TCVN ISOIIEC 17025:2017 


Table of content 
Foreword.... 
Introduction 
1 Scope..... 
2 NormatiVe reference: 
3 Terms and definition: 
4 General requirements 
4.1 Impartiality 
4.2 Confidentiality... 
Structural requirements 
6 Resource requirements 
6.1 General.. 
6.2 Personnel 
6.3 Facilifies and environmental conditions 
6.4 Equipment.... 
6.5 Metrological traceability 
6.6 Externally provided products and service: 
7 _ Process requirements..... 
7.1 Review of requests, tenders and contracts...... 
7,2 Selection, verification and validation of methods. 
7.3 Sampling....... 
7.4 Handling of test or calibration items.. 
7.5 Technical records..... 
7.6 Evaluation of measurement uncertainty. 
7.7 Ensuring the validity of results 
7.8 Reporting of results .. 
7.9 Complaints........ 
7.10 Nonconforming work. 
7.11 Control of data — Information management 
8. Management system requirements. 
8.1 Options. 
8.2 Management system documentation (Option A) 
8.3 Control of management system documents (Option A). 
8.4. Control of records (Option A)..... 
8.6 Improvement (Option A).... 
8.7 Corrective action (Option A) 
8.8 Internal audits (Option A)... 
8.9 Management reviews (Option A)... 
Annex A (informative) Metrological traceabi 
Annex B (informative) Management System Options 
Bibliography .. 


bu 


Lời nói đầu 


TCVN ISO/IEC 17025:2017 thay thế cho TCVN ISO/IECT 
17025:2007. 


TCVN ISO/IEC 17025:2017 hoàn toàn tương đương với 
ISO/IEC 17025:2017. 


TCVN ISO/IEC 17025:2017 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn 
Quốc gia TCVN/CASCO Đánh giá sự phù hợp biên soạn, 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, 
Bộ Khoa học và Công nghệ công bố 


TCVN ISO/IEC 17025:2017 


TCVN ISO/IEC 17025:2017 

Lời giới thiệu 

Tiêu chuẩn này được xây dựng nhằm thúc đẩy sự 
tin cậy trong hoạt động của các phòng thí nghiệm. 
Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu đối với 
phòng thí nghiệm, giúp phòng thí nghiệm chứng tỏ 
mình hoạt động có năng lực và có khả năng cung 
cấp các kết quả có giá trị sử dụng. Nói chung, các 
phòng thí nghiệm tuân theo tiêu chuẩn này cũng 
sẽ vận hành theo các nguyên tắc của TCVN ISO 
9001. 

Tiêu chuẩn này yêu cầu phòng thí nghiệm hoạch 
định và thực hiện các hành động nhằm giải quyết 
rùi ro và cơ hội. Việc giải quyết cả rủi ro và cơ hội 
tạo cơ sở cho việc nâng cao hiệu lực của hệ 
thống quản lý, đạt được các kết quả tốt hơn và 
ngăn ngừa những ảnh hưởng tiêu cực. Phòng thí 
nghiệm chịu trách nhiệm đối với việc quyết định 
những rủi ro và cơ hội nào cần được giải quyết. 


Việc sử dụng tiêu chuẩn này sẽ tạo thuận lợi cho 
sự hợp tác giữa các phòng thí nghiệm và các cơ 
quan khác, hỗ trợ trong việc trao đổi thông tin và 
kinh nghiệm và trong việc hài hoà các tiêu chuẩn 
và thủ tục. Việc chấp nhận kết quả giữa các nước 
cũng sẽ thuận lợi khi các phòng thí nghiệm đều 
tuân theo tiêu chuẩn này. 

Trong tiêu chuẩn này, từ: 


— _ "phải" chỉ một yêu cầu, 

— __ “cần/nên” chỉ một khuyến nghị; 

—_ "được phép" chỉ sự cho phép, 

— __ “có thể” chỉ một khả năng hoặc năng lực. 

Với mục đích nghiên cứu, khuyến khích người 
dùng chia sẻ quan điểm của mình về tiêu chuẩn 
này và các nội dung ưu tiên thay đổi trong những 
phiên bản tiếp theo. Bám vào liên kết sau để tham 
gia khảo sát trực tuyến: 17025 ed3_usersurvey 


6 


Introduction 


This document has been developed with the 
objective of promoting confidence in the operation 
Thịs 
requirements for laboratories to enable them to 


of  laboratories. document  contains 
demonstrate they operate competently, and are 
able to generate valid results. Laboratories that 
confom to this document will also operate 
generally in accordance with the principles of ISO 
9001. 

Thỉs document requires the laboratory to plan and 
implement actons to address risks and 
opportunities. Addressing both and 
opportunities establishes a basis for increasing the 


riskS 


effectiveness of the management 
achieving improved 
negative effects. The laboratory is responsible for 
deciding which risks and opportunities need to be 
addressed. 

The use of this document will facilitate cooperation 
between laboratories and other bodies, and assist 
in the exchange of information and experience, 


system, 
resulls and preventing 


and in the harmonizaton of standards and 
procedures. The acceptance of resulls between 
countries is facilitated if laboratories conform to 
this document. 

In this document, the following verbal formms are 
used: 

~ __ “shall” indicates a requirement; 

~ __ "should” indicates a recommendation; 

~ _ "may" indicates a permission; 

-_ “can” indicates a possibility or a capability. 


For the purposes of US@fS r€ 


encouraged to share their views on this document 


research, 


and their priorities for changes to future editions. 
Click on the link below to take part in the online 
survey: 17025 edấ usersurvey 


TIÊU CHUẢN QUÓC GIA * NATIONAL STANDARD_ TCVN ISO/IEC 17025:2017 


Yêu cầu chung về năng lực của 


phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn 


General requirements for the competence 


of testing and calibration laboratories 


1 Phạm vi áp dụng 


Tiêu chuẩn nảy quy định các yêu cầu chung về 
năng lực, tính khách quan và tính nhất quán trong 
hoạt động của các phòng thí nghiệm (xem 3.6). 


Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các tổ chức 
thực hiện hoạt động thí nghiệm, không phân biệt 
về số lượng nhân viên. 


Khách hàng của phòng thí nghiệm, cơ quan quản 
lý, các tổ chức và các chương trình sử dụng đánh 
giá đồng đẳng, các tổ chức công nhận và các tổ 
chức khác sử dụng tiêu chuẩn này trong việc xác 
nhận hoặc thừa nhận năng lực của các phòng thí 
nghiệm. 

2 _ Tài liệu viện dẫn 


Các tài liệu viện dẫn dưới đây rất cần thiết cho 
việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu 
ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối 
với các tài liệu không ghi năm công bố thì áp dụng 
bản mới nhát (bao gồm cả các sửa đổi). 


TCVN 6165, Từ vựng quốc tế về đo lường học — 
Các khái niệm, thuật ngữ chung và cơ bản (VIM)? 


* Tài liệu này cũng được biết đến giống như JCGM 200. 


1 Scope 


This document specifies the general requirements 
for the competence, impartiality and consistent 
operation of laboratories (see 3.6). 


This document is applicable to all organizations 
performing laboratory activilies, regardless of the 
number of personnel. 


Laboratory customers, 
Oorganizations 
assessment, accreditation bodies, and others use 


regulatoy authorities, 


and schemes using peer- 
this document in confiming or recognizing the 


competenee of laboratories. 


2 Normative references 


The following documents are referred to in the text 
in such a way that some or all of their content 
constitutes requirements of this document. For 
dated references, only the edition cited applies. 
For undated references, the latest edition of the 
referenced document (including any amendments) 
applies. 

ISO/IEC Guide 99 Internafional vocabulary of 


metrology — basic and general concepts and 
Associated terms (VIM) 


TCVN ISO/IEC 17025:2017 

3 Thuật ngữ và định nghĩa 

Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định 

nghĩa trong TCVN 6165, TCVN ISO/IEC 17000 và 

các thuật ngữ và định nghĩa dưới đây. 

ISO và IEC cũng duy trì cơ sở dữ liệu về thuật 

ngữ sử dụng trong tiêu chuẩn hóa ở địa chỉ sau: 

- Nền trình duyệt trực tuyến của ISO: 
http:/www.iso.org/obp 

- Bách khoa điện 
http:/www.electropedia.org. 


tử của  IEC: 
Khi có nhiều định nghĩa cho cùng một thuật ngữ, 
thì ưu tiên sử dụng định nghĩa trong TCVN 
ISO/IEC 17000 và TCVN 6165. 


3.1 Tính khách quan 
Sự thể hiện của tính vô tư. 


CHÚ THÍCH 1: Võ tư có nghĩa là không có xung đột về 
lợi ích hoặc xung đột lợi ích được giải quyết sao cho. 
không ảnh hưởng bắt lợi đến các hoạt động sau đó của 
phòng thí nghiệm (3.6). 

CHÚ THÍCH 2: Các thuật ngữ khác có thể dùng để 
truyền tải đặc trưng của tính khách quan là: "không có 
xung đột lợi ích", "không thiên lệch", "không thành 
kiến", "trung lập", “công bằng”, “cởi mở", "không thiên 
vị”, "tách bạch", "cân bằng”. 

[Nguồn: TCVN ISO/IEC 17021-1:2015, 3.2 được 
sửa đổi - Từ "tổ chức chứng nhận” được thay 
bằng “phòng thí nghiệm” trong Chú thích 1 và từ 
“độc lập” trong Chú thích 2 được bỏ] 


3.2 Khiếu nại 


Việc thể hiện sự không hải lòng của cá nhân hoặc 
tổ chức bắt kỳ đối với phòng thí nghiệm (3.6), liên 
quan đến hoạt động hoặc kết quả của phòng thí 
nghiệm đó, với mong muốn được đáp lại. 


3 Terms and definitions 


For the purposes of this document, the following 
terms and definitions given in ISO/IEC Guide 99 
and ISO/IEC 17000 and the following apply. 


ISO and IEC maintain terminological databases 


for use in standardizaton at the following 
addresses: 


ISO Online browsing platform: available at 
hftp://www.iso.orgfobp 


IEC Electropedia: 
http:/www.electropedia.org 


available at 


Where there is more than one definition for the 
same term, the definitions in ISO/IEC 17000 and 
ISO/IEC Guide 99 take precedence. 

3.1 impartiality 

presence of objectivity 

Note 1 to entry: Objectiviy means that conflicls of 
interest do not exist, or are resolved so as not to 
adversely infñuence subsequent acfvities of the 
laboratory (3.6). 

Note 2 to entry: Other terms that are useful in 
conveying the element of impartiality include "íreedom. 
from confict of interests”, "freedom from bias”, “lack of 
prejudice", "neutrality", “fairness”, “open-mindedness”, 
“even-handedness”, “detachment”, "balance”. 
(SOURCE: ISO/EC 17021-1:2015, 3.2 
modified - The words “certification body” have 
been replaced by “laboratory" in Note 1 to entry, 
and the word "independence” has been deleted 
from the list in Note 2 to entry] 


3.2 complaint 


@xpression of dissatisfaction by any person or 
organization to a faborafory (3.6), relating to the 
activiies or results of that laboratory, where a 
response is expecfed 


(Nguồn: TCVN ISO/IEC 17000:2007, 6.5 được 
sửa đổi — Từ "không phải là yêu cầu xem xét lại” 
được bỏ và từ “tổ chức đánh giá sự phù hợp hoặc 
tŠ chức công nhận, liên quan đến hoạt động của 
tổ chức đó" được thay bằng “phòng thí nghiệm, 
liên quan đến hoạt động hoặc kết quả của phòng. 
thí nghiệm đó] 

3.3 So sánh liên phòng 


Việc tổ chức, thực hiện và đánh giá các phép đo 
hoặc phép thử trên cùng đối tượng hoặc trên đối 
tượng tương tự nhau bởi hai hay nhiều phòng thí 
nghiệm theo những điều kiện định trước. 


(NGUÔN: TCVN ISO/IEC 17043:2011, 3.4] 
3.4 So sánh nội bộ phòng thí nghiệm 


Việc tổ chức, thực hiện và đánh giá các phép đo. 
hoặc phép thử trên cùng mẫu thử hoặc trên mẫu 
thử tương tự nhau trong cùng một phòng thí 
nghiệm (3.6) theo những điều kiện xác định trước. 


3.5 Thử nghiệm thành thạo. 


Đánh giá việc thực hiện của các bên tham gia 
theo tiêu chí đã được thiết lập thông qua so sánh 
liên phòng (3.3). 


[NGUÒÔN: TCVN ISO/IEC 17043:2011, 3,7 được 
sửa đổi ~ Bỏ chú thích] 


3.6 Phòng thí nghiệm 
Tổ chức thực hiện một hay nhiều hoạt động sau: 


-_ thử nghiệm 
-_ hiệu chuẩn 


- _ lấy mẫu, liên quan đến việc thử nghiệm hoặc 
hiệu chuẩn sau đó 


CHỦ THÍCH 1: Trong bối cảnh của tiêu chuẩn này, từ 
"hoạt động thí nghiệm" đề cập đến ba hoạt động nêu 


TCVN ISO/IEC 17025:2017 


(SOURCE: ISO/IEC 17000:2004, 6.5, modifiled — 
The words “other than appeal" have been deleted, 
and the words “a conformity assessment body or 
accreditation body, relating to the activities of that 
body” have been replaced by "4 laboratory, 
relaing to the activiies or results of that 
laboratory”.] 


3.3 interlaboratory comparison 


organization, performance and evaluation of 
measurements or tests on the same or similar 
items by two or more laboratories in accordance 
'with predetermined conditions 

(SOURCE: ISO/IEC 17043:2010, 3.4] 

3.4 intralaboratory comparison 

organization, performance and evaluaton of 
measurements or tests on the same or similar 
iems, within the same íaborafoy (3.6), in 
accordance with predetermined conditions 


3.5 proficiency testing 


evaluation of participant performance against pre- 
established criteria by means of inerlaboratory 
comparisons (3.3) 


(SOURCE: ISO/IEC 17043:2010, 3.7, modified — 
Notes to entry have been deleled] 


3.6 laboratory 

body that performs one or more of the following 
activities: 

— testing 

—_ calibration 


— _ sampling, associated with subsequent testing 
or calibration 


Note 1 to entry: in the context of this document, 


"laboratory activiies” refer to the three above- 


TCVN ISO/IEC 17025:2017 
trên. 


3.7 Quy tắc ra quyết định 


Quy tắc nêu cách thức độ không đảm bảo đo 
được tính đến khi kết luận sự phù hợp với một 
yêu cầu xác định. 


3.8 Kiểm tra xác nhận 


Việc cung cấp bằng chứng khách quan rằng đối 
tượng đã cho đáp ứng các yêu cầu quy định. 


VÍ DỤ 1: Xác nhận rằng mẫu chuẩn đã cho theo yêu 
cầu là đồng nhất đối với giá trị đại lượng và thủ tục đo 
liên quan, khi giảm phần chia đo lường tới khối lượng 
10 mg. 


VÍ DỤ 2: Xác nhận rằng các tính năng hoặc yêu cầu 
pháp định của một hệ thống đo là đạt được. 


VÍ DỤ 3: Xác nhận rằng độ không đảm bảo đo mục tiêu 
là có thể phủ hợp. 


CHỦ THÍCH 1: Khi có thể áp dụng, độ không đảm bảo. 
đo cần được đưa vào để xem xét. 


CHÚ THÍCH 2: Đối tượng có thể là, ví dụ như quá 
trình, thủ tục đo, vật liệu, hợp chất hoặc hệ thống đo. 


CHÚ THÍCH 3: Các yêu cầu quy định có thể là, ví dụ, 
các yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất được đáp ứng. 


CHÚ THÍCH 4: Kiểm tra xác nhận/kiểm định trong đo 
lường pháp định, như định nghĩa trong VIML và trong 
đánh giá sự phù hợp nói chung, liên quan đến việc 
kiểm tra và gắn dấu và/hoặc phát hành giấy chứng 
nhận kiểm định cho hệ thống đo. 


CHÚ THÍCH 5: Không được nhằm lẫn kiểm tra xác 
nhận với hiệu chuẩn. Không có bắt cứ việc kiểm tra xác. 
nhận nào là xác nhận giá trị sử dụng (3.9). 

CHÚ THÍCH 6: Trong hoá học, kiểm tra xác nhận sự 
đồng nhất của thực thể liên quan, hoặc của hoạt tinh 
cần có sự mô tả về cấu trúc hoặc các tính chất của 
thực thể hoặc hoạt tính đó. 


10 


mentioned acfivities 
3.7 decision rule 


rule that describes how measurement uncertainty 
is accounted for when stating conformity with a 
specified requirement 


3.8 verification 


provision of objective evidence that a given item 
fulfils specified requirements 


EXAMPLE 1 Confirmation that a given reference 
material as claimed is homogeneous for the quantity 
value and measurement procedure concerned, down to 
a measurement portion having a mass of 10 mg. 


EXAMPLE 2 Confirmation that performance properties 
or legal requirements of a measuring system are 
achieved. 


EXAMPLE 3 Confirmation that a target measurement 
uncertainty can be met. 


Note 1 to enty: When applicable, measurement 
uncertainty should be taken into consideration. 


Note 2 to entry: The item may be, for example, a 
process, measurerent procedure, material, compound, 
Or measuring system. 


Note 3 to entry: The specified requirerents may be, for 
example, that a manufacturer's specifications are met. 


Note 4 to entry: Verification in legal metrology, as 
defined in VIML, and in conformily assessment in 
general, pertains to the examination and marking 
and/or issuing of a veriication certificate for a 


measuring system. 


Note 5 to entry: Verification should not be confused 
with calibration. Not every verification is a validation 
(3.9). 


Note 6 to entry: In chemistry, verification of the identity 
of the entiy involved, or of activity, requires a 
description of the structure or properties of that entity or 
activity. 


[NGUỒN TCVN 6165:2009, 2.44, được sửa đổi 
thuật ngữ "kiểm định” được thay bằng “kiểm tra 
xác nhận”] 


3.9 Xác nhận giá trị sử dụng 


Kiểm tra xác nhận (3.8), trong đó các yêu cầu quy 
định là thoả đáng cho việc sử dụng đã định. 

VÍ DỤ: Một thủ tục đo, thường được sử dụng cho phép 
đo nồng độ khối lượng nitơ trong nước, cũng có thể 
được xác nhận giá trị sử dụng cho phép đo trong huyết 
thanh người. 

4  Yêucầuchung 


4.1 Tính khách quan 


4.1.1 Hoạt động thí nghiệm phải được thực hiện 
một cách khách quan và phải được tổ chức và 
quản lý sao cho đảm bảo tính khách quan. 


4.1.2 Lãnh đạo phỏng thí nghiệm phải cam kết về 
tính khách quan. 


4.1.3 Phòng thí nghiệm phải chịu trách nhiệm đối 
với tính khách quan trong các hoạt động của mình 
và không được cho phép các áp lực thương mại, 
tài chính hoặc các áp lực khác làm ảnh hưởng 
đến tính khách quan. 


4.1.4 Phỏng thí nghiệm phải nhận diện các rủi ro 
đối với tính khách quan của mình một cách liên 
tục. Điều này phải bao gồm các rủi ro nẫy sinh từ 
các hoạt động hoặc từ các mối quan hệ của 
phòng thí nghiệm hay các mối quan hệ của nhân 
sự của phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, các mối 
quan hệ này không nhất thiết thể hiện phòng thí 
nghiệm có rủi ro đối với tính khách quan. 

CHÚ THÍCH: Mối quan hệ đe dọa tính khách quan của 
phòng thí nghiệm có thể do quyền sở hữu, sự điều 
hành, quản lý, nhân sự, chia sẻ nguồn lực, tài chính, 
hợp đồng, marketing (gồm cả xây dựng nhãn hiệu) và 
chỉ trả hoa hồng hay chỉ trả khác cho việc giới thiệu 


TCVN ISOIIEC 17025:2017 
[SOURCE: ISO/IEC Guide 99:2007, 2.44] 


3.9 validation 


verification (3.8), where the specified requirements 
are adequate for an intended use 

EXAMPLE A measurement procedure, ordinarily used 
for the measurement of mass concentration of nitrogen 
in water, may be validated also for measurement of 
mass concentration of nitrogen in human serum. 

4 General requirements 


4.1 Impartiality 


4.11 Laboratory activities shall be undertaken 
impartially and structured and managed so as to 
safeguard impartiality. 

4.12 The laboratoy management shaill be 
committed to impartiality. 


4.1.3 The laboratory shall be responsible for the 
impartiality of its laboratory activities and shall not 
allow commercial, financial or other pressures to 
compromise impartiality. 


4.1.4 The laboratory shall identify risks to its 
impartialty on an on-going basis. This shall 
include those risks that arise from its activities, or 
from its relationships, or from the relationships of 
its personnel. However, such relationships do not 
necessarily present a laboratory with a risk to 
impartiality. 


NOTE A relationship that threatens the impartiality of 
the laboratory can be based on ownership, governance, 
management, personnel, shared resources, finances, 
contracts, marketing (including branding), and payment 
of a sales commission or other inducement for the 


TCVN ISO/IEC 17025:2017 
khách hàng mới,.... 


4.1.5 Khi một rủi ro đối với tính khách quan được 
nhận diện, phòng thí nghiệm phải có khả năng 
chứng tỏ cách thức loại bỏ hoặc giảm thiểu rủi ro 
đó. 


42 Bảomật 


4.2.1 Bằng các cam kết có giá trị pháp lý, phỏng 
thí nghiệm phải chịu trách nhiệm đối với việc quản 
lý tất cả các thông tin được thu được hoặc tạo ra 
trong quá trình thực hiện các hoạt động thí 
nghiệm. Phòng thí nghiệm phải thông báo trước 
cho khách hàng, về các thông tin dự định công 
khai. Ngoại trừ thông tin mà khách hàng công khai 
hoặc khi đã được phòng thí nghiệm và khách 
hàng thống nhất (ví dụ với mục đích đáp ứng 
khiếu nại), tất cả các thông tin khác đều được coi 
là tài sản thông tin của khách hàng và phải được 
coi là bí mật. 


4.2.2 Khi phòng thí nghiệm theo yêu cầu của luật 
pháp hoặc được uỷ quyền theo thỏa thuận hợp 
đồng để cung cấp thông tin bí mật, thì khách hàng 
hoặc cá nhân có liên quan phải được thông báo 
về thông tin được cung cấp, trừ trường hợp luật 
pháp ngăn cấm. 


4.2.3 Thông tin về khách hàng thu được từ các 
nguồn không phải là khách hàng (ví dụ: 
bên khiếu nại, cơ quan quản lý) phải được giữ bí 
mật giữa khách hàng và phòng thí nghiệm. Nguồn 
cung cấp thông tin này phải được phòng thí 
nghiệm giữ bí mật và không được chia sẻ với 
khách hàng, trừ khi được người cung cấp thông 
tin đồng ý. 

4.2.4 Nhân sự, bao gồm mọi thành viên của các 
ban, các nhà thầu, nhân sự của các tổ chức bên 
ngoài hoặc các cá nhân hoạt động với danh nghĩa 
của phỏng thí nghiệm phải giữ bí mật tất cả các 


12 


referral of new customers, etC.. 


4.15 lf a risk to impartiality ¡is identified, the 
laboratory shall be able to demonstrate how it 
eliminates or minimizes such risk. 


4.2 Confidentiality 


4.14 The laboratory shall be responsible, 
through legally enforceable commitments, for the 
management of all information obtained or created 
during the performance of laboratory activities. 
The laboratory shall inform the customer in 
advance, of the information it intends to place in 
the public domain. Except for information that the 
customer makes publicdly available, or when 
agreed between the laboratory and the customer 
(e.g. for the purpose of responding to complaints), 
all other information is considered proprietary 
information and shall be regarded as confidential. 


4.2.2 When the laboratory is required by law or 
authorized by contractual arrangements to release 
confidential information, the customer or individual 
concerned shall, unless prohibited by law, be 
notified of the inforrnafion provided. 


4.2.3 Information about the customer obtained 
from sources other than (he customer (e.g. 
complainant, regulators) shall be confidential 
between the customer and the laboratory. The 
provider (source) of this information shall be 
confidential to the laboratory and shall not be 
shared with the customer, unless agreed by the 


SOUrCe. 


4.24  Personnel, ¡including any committee 
members, contractors, personnel of external 
bodies, or individuals acting on the laboratorys 
behalf, shall keep confidential alí information 


thông tin thu được hoặc tạo ra trong quá trình 
thực hiện các hoạt động thí nghiệm, trừ khi được. 
luật pháp yêu cầu. 


5 _ Yêu cầuvề cơ cấu 


5.1 Phòng thí nghiệm phải là một pháp nhân, hoặc 
một bộ phận xác định của pháp nhân, chịu trách 
nhiệm pháp lý đối với các hoạt động thí nghiệm 
của mình. 


CHÚ THÍCH: Trong tiêu chuẩn này, phòng thí nghiệm 
của nhà nước được coi là một pháp nhân trên cơ sở vị 
trí của phòng thí nghiệm trong hệ thống tổ chức chính 
quyền. 

5.2 Phòng thí nghiệm phải xác định người lãnh 
đạo/người quản lý chịu hoàn toàn trách nhiệm đối 
với phòng thí nghiệm. 


5.3 Phòng thí nghiệm phải xác định và lập thành 
văn bản phạm vi các hoạt động thí nghiệm đáp 
ứng tiêu chuẩn nảy. Phòng thí nghiệm chỉ được 
công bố sự phù hợp với tiêu chuẩn này đối với 
phạm vì hoạt động thi nghiệm này và phạm vi hoạt 
động không bao gồm các hoạt động thí nghiệm do 
bên ngoài cung cắp một cách thường xuyên. 


5.4 Các hoạt động thí nghiệm phải được thực hiện 
sao cho đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn này, 
của khách hàng của phòng thí nghiệm, của cơ 
quan quản lý và của các tổ chức thực hiện việc 
thừa nhận. Điều này phải bao gồm các hoạt động 
thí nghiệm được thực hiện tại tất cả các cơ sở. 
thường xuyên của phòng thí nghiệm, các địa điểm 
nằm ngoài cơ sở thường xuyên, các cơ sở tạm 
thời hoặc di động có liên quan hoặc tại cơ sở của 
khách hàng. 


5.5 Phòng thí nghiệm phải: 


a) xác định cơ cấu tổ chức và quản lý của phòng 
thí nghiệm, vị trí của nó trong tổ chức mẹ và 
các mối quan hệ giữa các hoạt động quản lý, 


TCVN ISO/IEC 17025:2017 
obtained or created during the performance of 
laboratory activities, except as required by law. 


5 Structural requirements 


§.1 The laboratory shall be a legal entity, or a 
defined part of a legal entity, that ís legally 
responsible for its laboratory activities. 


NOTE For the purpose of this document, a 
governmental laboratory is deemed to be a legal entity 
on the basis of its governmental status. 


5.2 The laboratory shall identify managemert that 
has overall responsibility for the laboratory. 


5.3 The laboratory shall define and document the 
range of laboratory activities for which it conforms 
with this document. The laboratory shall only claim 
confomity with this document for this range of 
laboratory activities, which excludes externally 
provided laboratory activities on an ongoing basis. 


5.4 Laboratory activiies shall be carried out in 
such a way as to meet the requirements of this 
document, the laboratory's customers, regulatory 
authorities organizations  providing 
recognition. This shall include laboratory activitles 
performed in all its permanent facilities, at sites 


and 


away from its permanent facilities, in associated 
temporary or mobile facilities or at a customers 
faciliy. 


5.5 The laboratory shall: 


a) define the organization and management 
structure of the laboratory, its place in any 
parent organizaton, and the relationships 


13 


TCVN ISO/IEC 17025:2017 
kỹ thuật và dịch vụ hỗ trợ; 


b)_ quy định trách nhiệm, quyền hạn và mối quan 
hệ tương tác của tất cả nhân sự quản lý, thực 
hiện hay kiểm tra xác nhận công việc có ảnh 


hưởng đến kết quả hoạt động thí nghiệm; 


©) lập thành văn bản các thủ tục của phòng thí 
nghiệm ở mức độ cần thiết để đảm bảo áp 
dụng nhất quán tất cả các hoạt động thí 
nghiệm và giá trị sử dụng của kết quả. 

5.6 Phòng thí nghiệm phải có nhân sự, không kể 

các trách nhiệm khác, có quyền hạn và nguồn lực 

cần thiết để thực hiện nhiệm vụ của mình, bao 

gồm: 


a)_ thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý; 


b)_ nhận biết những sai lệch so với hệ thống quản 
lý hoặc các thủ tục để thực hiện các hoạt động 
thí nghiệm; 

c) khởi xướng các hành động để ngăn ngừa 
hoặc giảm thiểu những sai lệch này; 

d) báo cáo cho lãnh đạo phòng thí nghiệm về kết 
quả thực hiện hệ thống quản lý và mọi nhu 
cầu cải tiến; 

e) đảm bảo hiệu lực của các hoạt động thí 
nghiệm. 

5.7 Quản lý phòng thí nghiệm phải đảm bảo: 

a) việc trao đổi thông tin được thực hiện liên 
quan đến tính hiệu lực của hệ thống quản lý 
và tầm quan trọng của việc đáp ứng các yêu 
cầu của khách hàng và các yêu cầu khác; 

bị 


duy trì tính toàn vẹn của hệ thống quản lý khi 
những thay đổi đối với hệ thống quản lý được 
hoạch định và thực hiện. 


14 


between management, technical operations 
and support services; 


b) specify the responsibility, 
interrelationship of all personnel who manage, 
perform or verify work affecting the results of 


taboratory activities; 


authoriy and 


€) document its procedures to the extent 
necessary to assure the consistent application 
of its laboratory activities and the validity of the 


results. 


546 The laboratory shall have personnel who, 
irrespective of other responsibilities, have the 
authority and resourees needed to carry out their 
duties, including: 


a) implementation, maintenance and 
improvement of the management system; 
b) identificaion of deviaions from the 


management system or from the procedures 
for performing laboratory activities; 


©) initiation of actions to prevent or minimize 


such deviations; 


d) reporting to laboratory management on the 
performance of the management system and 


any need for improvement; 


@) ensuring the effectveness of laboratory 
activities. 
S.7 Labo¡atory management shall ensure that: 


4) communication takes place regarding the 
effectiveness of the management system and 
the importance of meeting customers' and 


other requirements 


b) the integrity of the management system is 
maintained when changes to the management 


system are planned and implemented. 


6 Yêu cầu về nguồn lực 

6.1 Yêu cầu chung 

Phòng thí nghiệm phải có sẵn nhân lực, cơ sở vật 
chất, trang thiết bị, các hệ thống và dịch vụ hỗ trợ 
cần thiết đề quản lý và thực hiện các hoạt động thí 
nghiệm của mình. 

6.2 Nhân sự 


6.2.1 Tất cả nhân sự của phòng thí nghiệm, cả nội 
bộ hoặc bên ngoài, có thể ảnh hưởng đến hoạt 
động thí nghiệm đều phải có năng lực, hành động 
một cách khách quan và thực hiện công việc đúng 
theo hệ thống quản lý của phòng thí nghiệm. 

6.2.2 Phòng thí nghiệm phải lập thành văn bản 
các yêu cầu về năng lực đối với từng vị trí chức 
năng có ảnh hưởng đến kết quả hoạt động thí 
nghiệm, bao gồm các yêu cầu về giáo dục, trình 
độ chuyên môn, đào tạo, kiến thức kỹ thuật, kỹ 
năng và kinh nghiệm. 


6.2.3 Phòng thí nghiệm phải đảm bảo rằng nhân 
sự có năng lực thực hiện các hoạt động thí 
nghiệm mà họ chịu trách nhiệm và đánh giá mức 
độ nghiêm trọng của những sai lệch. 


6.2.4 Lãnh đạo phòng thí nghiệm phải trao đổi 
thông tín với nhân sự về nhiệm vụ, trách nhiệm và 
quyền hạn của họ. 


6.2.5 Phòng thí nghiệm phải có (các) thủ tục và 
tưu hồ sơ về việc: 


a) xác định các yêu cầu về năng lực; 
b) lựa chọn nhân sự; 

c) đào tạo nhân sự; 

đ) giám sát nhân sự; 

e) trao quyền cho nhân sự 


f)_ theo dõi năng lực nhân sự. 


TCVN ISO/IEC 17025:2017 
6 Resource requirements 
6.1 General 


The laboratory shall have available the personnel, 


facililes, equipment  systems and support 
services necessary †o manage and perform its 


laboratory activities. 
6.2 Personnel 


6.11 All personnel of the laboratory, either 
internal or external, that could influence the 
laboratory acliviies shall act impartially, be 
competent and work in accordance with the 
laboratory's management system. 


61⁄2 The laboratoy shall 
competence 


the 
requirements for each function 
influencing the results of laboratory activities, 
including requirements for education, qualification, 
training  technical knowledge, 


document 


Skils and 


@xperience. 

6.13 The laboratory shall ensure that the 
personnel have the competence to perfom 
laboratory activities for which they are responsible 
and to evaluate the significance of deviations. 


6.14 The management of the laboratory shall 
communicae to their 
responsibilities and authorities. 


personnel duties, 


6.1.5 The laboratory shall have procedure(s) and 
tetain records for: 


a)_ determining the competence requirements; 
b) selection of personnel; 

€) training of personnel; 

d)  supervision of personnel; 

e) authorization of personnel; 


f)_ monitoring of competence of personnel. 


16 


TCVN ISO/IEC 17025:2017 


6.2.6 Phòng thí nghiệm phải trao quyền cho nhân 
sự thực hiện các hoạt động thí nghiệm cụ thể, bao 
gồm, nhưng không giới hạn ở: 


a) xây dựng, sửa đổi, kiểm tra xác nhận và xác 
nhận giá trị sử dụng của phương pháp; 

b) phân tích kết quả, kể cả các tuyên bố về sự 
phù hợp hoặc các ý kiến và diễn giải; 


c)_ báo cáo, xem xét và phê duyệt kết quả. 
6.3. Cơ sở vật chất và điều kiện môi trường 


6.3.1 Cơ sở vật chất và điều kiện môi trường phải 
thích hợp với hoạt động thí nghiệm và không gây 
ảnh hưởng bắt lợi đến giá trị sử dụng của kết quả. 
CHÚ THÍCH: Các ảnh hưởng bát lợi đến giá trị sử 
dụng của kết quả có thể bao gồm, nhưng không giới 
hạn ở, lây nhiễm ví sinh, bụi, nhiễu điện từ, bức xạ, độ 
ẩm, nguồn cấp điện, nhiệt độ, âm thanh và rung động. 


6.3.2 Các yêu cầu về cơ sở vật chất và điều kiện 
môi trường cần thiết cho việc thực hiện hoạt động 
thí nghiệm phải được lập thành văn bản. 


6.3.3 Phòng thí nghiệm phải theo dõi, kiểm soát 

và ghi nhận các điều kiện môi trường theo các quy 

định kỹ thuật, phương pháp hoặc thủ tục có liên 

quan hoặc khi chúng ảnh hưởng đến giá trị sử 

dụng của kết quả. 

6.3.4 Các biện pháp kiểm soát cơ sở vật chất phải 

được thực hiện, theo dõi, định kỳ xem xét và phải 

bao gồm, nhưng không giới hạn ở: 

a) việc tiếp cận và sử dụng các khu vực ảnh 
hưởng đến hoạt động thí nghiệm; 

b) việc ngăn ngừa nhiễm bản, sự can thiệp hoặc 
những ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động thí 
nghiệm; 


6.1.6 The laboratory shall authorize personnel to. 
perform specific laboratory activities, including but 
not limited to, the following: 


a) development, modification, verification and 
validation of methods; 


b)ạ analysis of results, including statements of 
conformity or opinions and interpretations; 


€)_ report, review and authorization of results. 
6.3 Facilities and environmental conditions 


6.3.1 The facilities and environmental conditions 
shall be suitable for the laboratory activities and 
shall not adversely affect the validity of results.. 


NOTE Influences that can adversely affect the validity 
of results can include, but are not limited to, microbial 
dust, electromagnetic disturbances, 
radiaton, humidity, electrical supply, temperature, 
§ound and vibrafion. 


contamination, 


6.3.2 The and 
environmental condiions necessary for the 
performance of the laboratory activities shall be 
documented. 


requiements for facilitiles 


6.3.3 The laboratory shall monitor, control and 
record environmental conditions in accordance 
with relevant specfications methods or 
procedures or where they influence the validity of 
the results. 


6.3.4 Measures to control facilitles shall be 
implemented, monitored and periodically reviewed 
and shall include, but not be limited to: 


a) access to and use of areas affecting laboratory 
activities; 

b) prevention of contamination, interference or 
adverse influences on laboratory activities; 


c) việc tách biệt có hiệu lực các khu vực có hoạt 
động thí nghiệm không tương thích. 


6.3.5 Khi phòng thí nghiệm thực hiện các hoạt 
động thí nghiệm tại các địa điểm hoặc cơ sở nằm 
ngoài sự kiểm soát thường xuyên của mình, 
phòng thí nghiệm phải đảm bảo rằng các yêu cầu 
liên quan đến cơ sở vật chất và điều kiện môi 
trường theo tiêu chuẩn này đều được đáp ứng. 


6.4 Thiết bị 


6.4.1 Phòng thí nghiệm phải tiếp cận được thiết bị 
bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các phương 
tiện đo, phần mềm, chuẩn đo lường, mẫu chuẩn, 
dữ liệu quy chiếu, thuốc th, vật tư tiêu hao hoặc 
thiết bị phụ trợ cần thiết cho việc thực hiện chính 
xác hoạt động thí nghiệm và những gì có thể ảnh 
hưởng đến kết quả. 


CHÚ THÍCH 1: Hiện có nhiều tên gọi đối với mẫu 
chuẩn và mẫu chuẩn được chứng nhận, bao gồm 
chuẩn chính, chuẩn hiệu chuẩn, mẫu chuẩn đối chứng 
và vật liệu kiểm soát chất lượng. TCVN ISO 17034 bao 
gồm thông tin bổ sung về nhà sản xuất mẫu chuẩn 
(RMP). Các RMP đáp ứng yêu cầu của TCVN ISO 
17034 được coi là có năng lực. Mẫu chuẩn của các 
RMP đáp ứng các yêu cầu của TCVN ISO 17034 được 
cung cấp kèm theo tờ thông tin/giáy chứng nhận sản 
phẩm, quy định những đặc trưng, trong số nhiều đặc 
trưng khác, về tính đồng nhất và độ ổn định của các 
tinh chất xác định và với mẫu chuẳn được chứng nhận 
là các tính chất xác định với các giá trị được chứng 
nhận, độ không đảm bảo đo kèm theo và liên kết chuẩn 
đo lường của các giá trị đó. 

CHỦ THÍCH 2: TCVN 8056 đưa ra hướng dẫn về việc 
lựa chọn và sử dụng mẫu chuẩn. ISO Guide 80 đưa ra 
hướng dẫn sản xuất vật liệu dùng để kiểm soát chất 
lượng nội bộ. 

6.4.2 Nếu phòng thí nghiệm sử dụng thiết bị nằm 
ngoài kiểm soát thường xuyên của mình, thì 


TCVN ISO/IEC 17025:2017 


c) effective separation between areas with 
incompatible laboratory activities. 


6.3.5 When the laboratory performs laboratory 
activities at sites or facilities outside its permanent 
control, ¡t shall ensure that the requirements 
related to facilities and environmental conditions of 
this document are met. 


6.4 Equipment 


6.4.1 The laboraory shall have access to 
equipment (including, but not limited to, measuring 
instruments, soffware, measurement standards, 
reference materials, reference data, reagents, 
consumables or auxiliary apparatus) that is 
required for the correct performance of laboratory 
activities and that can influence the result. 


NOTE 1 A multtude oí names exist for reference 
materials and certified reference materials, including 
reference siandards, calibraton standards, standard 
reference materials and quality controi materials. |SO 
17034 contains additional infomation on reference 
material producers (RMPs). RMPs that meet the 
requiements of ISO 17034 are considered to be 
competent. Reference materials from RMPs meeting 
the requirernents of lSO 17034 are provied with a 
product information sheetfcertificate that specifies, 
amongst other characterisics, homogeneity and 
stabilty for specified properties and, for certified 
reference materials, specified properties with certifed 
values, their associated measurement uncertainty and 
metrological traceability. 

NOTE 2 ISO Guide 33 provides guidance on the 
selection and use of reference materials. lSO Guide 80 
provides guidance to produce in house quality control 
materials. 


6.4.2 When the laboratory uses equipment outside 
its permanent control, it shall ensure that the 


TCVN ISOIIEC 17025:2017 

phòng thí nghiệm phải đảm bảo rằng các yêu cầu 
đối với thiết bị theo tiêu chuẩn này được đáp ứng. 

6.4.3 Phòng thí nghiệm phải có thủ tục đối với việc 
xếp dỡ, vận chuyển, bảo quản, sử dụng và bảo trì 
theo kế hoạch các thiết bị để đảm bảo hoạt động 
tốt và để ngăn ngừa việc nhiễm bẳn hay hư hỏng. 


6.4.4 Phòng thí nghiệm phải kiểm tra xác nhận 
rằng thiết bị phù hợp với các yêu cầu xác định 
trước khí được đưa vào sử dụng hoặc trước khi 
đưa trở lại sử dụng. 


6.4.5 Thiết bị đo phải có khả năng đạt được độ 
chính xác đo lường hoặc độ không đảm bảo đo. 
cần thiết để cho ra kết quả có giá trị sử dụng. 


6.4.6 Thiết bị đo phải được hiệu chuẩn khi: 


- _ độ chính xác đo hoặc độ không đảm bảo đo 
ảnh hưởng đến giá trị sử dụng của kết quả 
được báo cáo, hoặc 


-_ việc hiệu chuẩn thiết bị là cần thiết đề thiết lập 
liên kết chuẩn đo lường của kết quả được báo 
cáo. 

CHÚ THÍCH: Các loại thiết bị có ảnh hưởng đến giá trị 

sử dụng của kết quả được báo cáo có thể bao gồm: 

- _ thiết bị được sử dụng cho phép đo trực tiếp đại 
lượng đo, ví dụ, sử dụng cân để thực hiện phép đo 
khối lượng; 

-__ thiết bị được sử dụng để thực hiện việc hiệu chính 
giá trị đò được, ví dụ, các phép đo nhiệt độ; 

~__ thiết bị được sử dụng để thu được kết quả đo được 
tỉnh toán từ nhiều đại lượng. 

6.4.7 Phòng thí nghiệm phải thiết lập chương trình 

hiệu chuẩn, chương trình này phải được xem xét, 

điều chỉnh khi cần để duy trì sự tin cậy về tình 


18 


requirements for equipment of this document are 
met. 


6.4.3 The laboratory shall have a procedure for 
handling, transport, storage, use and planned 
maintenance of equipment in order to ensure 
proper functioning and in order to prevent 
contamination or deterioration. 


6.4.4 The laboratory shall verify that equipment 
conforms to specified requirements before being 
placed or returned info service. 


6.4.5 The equipment used for measurement shall 
be capable of achieving the measurement 
accuracy or measurement uncertainty required to 
provide a valid result. 


6.4.6 Measuring equipment shall be calibrated 
'when: 


- the measurement accuracy or measurement 
uncertainty affects the validity of the reported 
results, Or 


~ calibration of the equipment is required to 
establish the metrological traceability of the 
reported result. 

NOTE Types of equipment having an effect on the 

validity of the reported results can include: 

- those used for the direct measurement of the 
measurand, for example, use of a balanee to 
perform a mass measurement; 

~ those used to make correctlons to the measured 
value, for example, temperature measurements; 


- those used to obtain a measurement result 
calculated from multiple quantities.. 


6.4.7 The laboratory shall establish a calibration 
programme, which shall be reviewed and adjusted 
s necessary in order to maintain confidence in 


trạng hiệu chuẩn. 


6.4.8 Tắt cả các thiết bị cần hiệu chuẩn hoặc có 
thời hạn hiệu lực xác định phải được dán nhãn, 
mã hoá hoặc có cách nhận biết khác cho phép 
người sử dụng thiết bị dễ dàng nhận biết được 
tình trạng hiệu chuẩn hay thời hạn hiệu lực. 


6.4.9 Thiết bị quá tải hoặc sử dụng sai, đưa ra các 
kết quả nghỉ ngờ, hoặc thiết bị được phát hiện bị 
lỗi hoặc vi phạm các yêu cầu xác định, phải được 
loại khỏi việc sử dụng. Những thiết bị đó phải 
được để tách biệt để ngăn chặn việc sử dụng 
hoặc phải được ghỉ nhãn hay đánh dấu rõ ràng là 
không sử dụng được cho đến khi nó được kiểm 
tra xác nhận là hoạt động bình thường. Phòng thí 
nghiệm phải kiểm tra ảnh hưởng của thiếu sót 
hoặc sai lệch so với yêu cầu đã định và phải quản 
lý theo thủ tục về công việc không phù hợp (xem 
7.10). 


6.4.10 Khi các kiểm tra giữa kỳ là cần thiết để duy 
trì sự tin cậy về kết quả thực hiện của thiết bị, thì 
việc kiểm tra này phải được thực hiện theo một 
quy trình. 

6.4.11 Khi dữ liệu hiệu chuẩn và dữ liệu về mẫu 
chuẩn bao gồm các giá trị quy chiếu hay các hệ 
số hiệu chính, phòng thí nghiệm phải bảo đảm các 
giá trị quy chiếu và hệ số hiệu chính được cập 
nhật và được sử dụng một cách thích hợp, để đáp 
ứng các yêu cầu xác định. 

6.4.12 Phòng thí nghiệm phải thực hiện các biện 
pháp khả thi để ngăn ngừa việc hiệu chỉnh thiết bị 
vô tình làm mắt giá trị sử dụng của kết quả. 

6.4.13 Phải lưu giữ các hồ sơ thiết bị có thể ảnh 
hưởng đến hoạt động thí nghiệm. Khi thích hợp, 
hồ sơ phải bao gồm: 


a) việc nhận biết thiết bị, bao gồm phần mềm và 


TCVN ISO/IEC 17025:2017 
the status of calibration. 


6.4.8 All equipment requiring calibration or which 
has a defined period of validity shall be labelled, 
coded or otherwise identified to allow the user of 
the equipment to readily identify the status of 
calibration or period of validity. 


6.4.9 Equipment that has been subjected to 
overloading or mishandling, gives questionable 
results, or has been shown to be defective or 
outside specified requirements, shall be taken out 
of service. It shall be isolated to prevent its use or 
clearly labelled or marked as being out of service 
unfil it has been verified to perform correctly. The 
laboratory shall examine the effect of the defect or 
đeviation from specified requirements and shall 
initiate the management of nonconforming work 
procedure (see 7.10). 


6.4.10 When intermediate checks are necessary 
to maintain confidence in the performance of the 
equipment, these checks shall be carried out 
according to a procedure. 


6.4.11 When calibration and reference material 
data include referenee values or correction 
factors, the laboratory shall ensure the reference 
values and correction factors are updated and 
implemented, as appropriate, to meet specified 
requiremenfs. 


6.4/12 The laboratory shall take practicable 
measures to prevent unintended adjustments of 
equipment from invalidating results. 


6.4.13 Records shall be retained for equipment 
which can infuence laboratory activiies. The 
the following, where 


records shall include 


applicable: 


a) the identity of equipment, including software 


19 


TCVN ISOIIEC 17025:2017 


phiên bản phần mềm; 
b) tên của nhà sản xuất, nhận biết kiểu loại, số 


sê-ri hoặc nhận dạng duy nhất khác; 


c) bằng chứng của việc kiểm tra xác nhận rằng 
thiết bị phù hợp với yêu cầu xác định; 


d 


vị trí hiện tại; 
e)_ ngày hiệu chuẩn, các kết quả hiệu chuẩn, hiệu 
chỉnh, tiêu chí chấp nhận và ngày hiệu chuẩn 


kế tiếp hoặc chu kỳ hiệu chuẩn; 


f)_ các tài liệu về mẫu chuẩn, các kết quả, tiêu chí 
chấp nhận, ngày tháng có liên quan và thời 
hạn hiệu lực; 


kế hoạch bảo trì và việc bảo trì đã được thực 
hiện, khi việc này liên quan đến kết quả thực 
hiện của thiết bị; 


g 


h 


chỉ tiết về mọi hư hỏng, trục trặc, sửa đổi hoặc. 
sửa chữa thiết bị. 


6.5 Liên kết chuẩn đo lường 


6.5.1 Phòng thí nghiệm phải thiết lập và duy trì 
liên kết chuẩn đo lường cho các kết quả đo của 
mình bằng một chuỗi không đứt đoạn các phép 
hiệu chuẩn được lập thành văn bản, mỗi phép 
hiệu chuẩn đóng góp vào độ không đảm bảo đo, 
liên kết các kết quả đo tới mốc quy chiếu thích 
hợp. 

CHÚ THÍCH 1: Trong TCVN 6165, liên kết chuẩn đo 
lường được định nghĩa là “tính chất của kết quả đo nhờ 
đó kết quả có thể liên hệ tới mốc quy chiếu thông qua 
một chuỗi không đứt đoạn các phép hiệu chuẩn được 
lập thành văn bản, mỗi phép hiệu chuẩn đóng góp vào 
độ không đảm bảo đo” 

CHÚ THÍCH 2: Xem Phụ lục A để biết thêm thông tin 
về liên kết chuẩn đo lường. 


20 


and firmware version; 


b) the manufacturers name, type identification, 
and seral number or ofher unique 
identification; 


c) evidence of verificaton that equipment 


conforms with specified requirements; 


d) the current location; 


calbration dates, results of 
adjustments, acceptance criteria, and the due 
date of the next calibration or the calibration 


e) calibrations, 


interval; 


f)_ documentation of reference materials, results, 
acceptance criteria, relevant dates and the 
period of validity; 

g) the maintenance plan and maintenance 

carried out to date, where relevant to the 

performance of the equipment; 


h) detals of any damage, malfunction, 
modification to, or repair of, the equipment. 


6.5 Metrological traceability 


6.5.1 The laboratory shall establish and maintain 
metrological traceability of its measurement results. 
by means of a documented unbroken chain of 
calibrations, each contributing to the measurement 
uncertainty, 
reference. 


linkng them to an appropriate 


NOTE 1 In ISO/IEC Guide 99, metrological traceability 
is defined as the "property oí a measurement result 
whereby the result can be related to a reference 
through a documented unbroken chain of calibrations, 
©ach contributing to the measurement uncertainty”. 


NOTE 2 See Annex A for additional information on 
metrological traceability. 


6.5.2 Phòng thí nghiệm phải đảm bảo rằng các kết 
quả đo có thể liên kết tới Hệ đơn vị quốc tế (SI) 
thông qua: 


a)_ việc hiệu chuẩn được thực hiện bởi phòng thí 
nghiệm có năng lực; hoặc 

CHÚ THÍCH 1: Các phòng thí nghiệm đáp ứng các yêu 

cầu của tiêu chuẩn này này được coi là có năng lực. 

b) các giá trị được chứng nhận của mẫu chuẩn 
được chứng nhận do nhà sản xuất có năng 
lực cung cấp có liên kết chuẩn đo lường tới SI 
được công bố: hoặc 

CHÚ THÍCH 2: Nhà sản xuất mẫu chuẩn đáp ứng các 

yêu cầu của TCVN ISO 17034 được coi là có năng lực. 


c) việc thể hiện trực tiếp các đơn vị SI được 
đảm bảo bằng cách so sánh, trực tiếp hoặc 
gián tiếp, với chuẩn quốc gia hoặc quốc tế; 

CHÚ THÍCH 3: Chỉ tiết về việc thể hiện thực tế các định 

nghĩa của một số đơn vị quan trọng được nêu trong số 

tay của SI. 

6.8.3 Khi liên kết chuẩn đo lường đến các đơn vị 

SI không thể thực hiện về mặt kỹ thuật, phòng thí 

nghiệm phải chứng tỏ liên kết chuẩn đo lường tới 

một mốc quy chiếu thích hợp như: 


a) các giá trị được chứng nhận của mẫu chuẩn 
được chứng nhận do nhà sản xuất có năng 
lực cung cấp; hoặc 

b) kết quả của các thủ tục đo quy chiếu, các 
phương pháp quy định hoặc các chuẩn đồng 
thuận được mô tả rõ ràng và được chấp nhận 
là cho ra các kết quả đo phù hợp với việc sử 
dụng đã định và được đảm bảo bằng phép so 
sánh thích hợp. 


TCVN ISO/IEC 17025:2017 


6.5.2 The 
measurement 


laboratory 
resulls are traceable to 
International System of Units (S1) through: 


shall that 


the 


ensure 


a) calbration provded by a competent 


laboratory; or 

NOTE 1 Laboratories fulfilling the requirements of this 

document are considered to be competent. 

b) certifiled values of certified reference materials 
provided by a competent producer with stated 
metrological traceability to the SỈ; or 


NOTE 2 Reference material producers fulfiling the 

requirements of ISO 17034 are considered to be 

competent. 

©) direct realization of the Sl units ensured by 
comparison, directly or indirectly, with national 
©r international standards.. 


NOTE 3 Details of practical realization of the definitions 
of some important units are given in the SI brochure. 


6.5.3 When metrological traceability to the SI units 
is not technically possible, the laboratory shall 
demonstrae metrological traceability 
appropriate reference such as: 


to an 


a) certified values of certified reference materials 
provided by a competent producer, or 


b) results of reference measurement procedures, 
specified methods or consensus standards 
that are clearly described and accepted as 
providing measurement results fit for their 
intended use and ensured by suitable 


Comparison. 


21 


'TCVN ISO/IEC 17025:2017 

6.6 Sản phẩm và dịch vụ do bên ngoài cung 
cấp 

6.8.1 Phòng thí nghiệm phải đảm bảo rằng chỉ 
những sản phẩm và dịch vụ thích hợp do bên 
ngoài cung cấp có ảnh hưởng đến hoạt động thí 
nghiệm mới được sử dụng, khi những sản phẩm 
và dịch vụ này: 


a) nhằm mục đích kết hợp vào các hoạt động 
của chính phòng thí nghiệm; 


b) được phòng thí nghiệm cung cấp trực tiếp 
cho khách hàng, một phần hoặc toàn bộ, như 
nhận được từ nhà cung cấp bên ngoài; 


e)_ được sử dụng để hỗ trợ hoạt động của phòng 
thí nghiệm. 

CHÚ THÍCH: Các sản phẩm có thể bao gồm, ví dụ, 
chuẩn đo lưỡng và các thiết bị đo, thiết bị phụ trợ, các 
vật tư tiêu hao và mẫu chuẩn. Các dịch vụ có thể bao 
gồm, ví dụ, dịch vụ hiệu chuẩn, dịch vụ lấy mẫu, dịch 
vụ thử nghiệm, dịch vụ bảo trì thiết bị, cơ sở vật chất, 
dịch vụ thừ nghiệm thành thạo, dịch vụ đánh giá. 


6.6.2 Phòng thí nghiệm phải có thủ tục và lưu giữ 
các hồ sơ về việc: 


a) xác định, xem xét và phê duyệt các yêu cầu 
của phòng thí nghiệm đối với sản phẩm và 
dịch vụ do bên ngoài cung cấp, 


b) xác định các tiêu chí cho việc đánh giá, lựa 
chọn, theo dõi kết quả thực hiện và đánh giá 
lại các nhà cung cấp bên ngoài; 


c) đảm bảo rằng các sản phẩm và dịch vụ do 
bên ngoài cung cấp phù hợp với các yêu cầu 
đã được thiết lập của phòng thí nghiệm, hoặc. 
khi thích hợp với các yêu câu liên quan của 
tiêu chuẩn này, trước khi chúng được sử 
dụng hoặc cung cấp trực tiếp cho khách 


2 


6.6 Externally provided products and services 


6.6.1 The laboratory shall ensure that only suitable 
externally provided products and services that 
affect laboratory activities are used, when such 
products and services: 


a) are intended for into the 


laboratory's own activities; 


incorporation 


b) are provided, ín part or in full, directly to the 
customer by the laboratory, as received from 
the external provider; 


€) are used to support the operation of the 
laboratory. 


NOTE Producs can include, for example, 
measurement standards and equipment, auxiliary 
equipment, consumable materials and reference 
materials. Services can include, for example, calibration 
services, sampling services, testing services, facility 
and equipment maintenance services, proficiency 
tesfing services and assessment and auditing services. 


6.6.2 The laboratory shall have a procedure and 


retain records for: 
3) defining, reviewing and approving the 
laboratorys requiements for externally 


provided products and services; 


b) defining the criteria for evaluation, selection, 
monitoring of performance and re-evaluation 
of the external providers; 


€) ensuring that externally provided products and 


services confom to the laboratorys 
established requirements, or when applicable, 
to the relevant requirements of this document, 
before they are used or direcfly provided to the 


customer; 


hàng; 


thực hiện mọi hành động nảy sinh từ việc 
đánh giá, theo dõi kết quả thực hiện và đánh 
giá lại nhà cung cấp bên ngoài. 


4 


6.6.3 Phòng thí nghiệm phải trao đổi thông tin với 
nhà cung cấp bên ngoài về các yêu cầu của mình 
đối với: 

a4) các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp; 

b)_ chuẩn mực chấp nhận; 


c) năng lực, bao gồm trình độ chuyên môn cần 
thiết của nhân sự; 


d) các hoạt động mà phòng thí nghiệm, hoặc 
khách hàng của phòng thí nghiệm, dự định 
thực hiện tại cơ sở của nhà cung cấp bên 
ngoài. 

7 Yêu cầu về quá trình 


7.1 Xem xét yêu cầu, đề nghị thầu và hợp 
đồng 


7.1.1 Phòng thí nghiệm phải có thủ tục đối với việc 
xem xét các yêu cầu, đề nghị thầu và hợp đồng. 
Thủ tục này phải đảm bảo rằng: 


a) các yêu cầu được xác định, lập thành văn 
bản và hiểu một cách đầy đủ; 


b) phòng thí nghiệm có khả năng và nguồn lực 
để đáp ứng các yêu cầu đó; 


©) khi sử dụng nhà cung cấp bên ngoài, thì các 
yêu cầu ở 6.6 phải được áp dụng và phòng 
thí nghiệm thông báo cho khách hàng về các 
hoạt động thí nghiệm cụ thể sẽ được thực 
hiện bởi nhà cung cáp bên ngoài và đạt được 
sự chấp thuận của khách hàng; 

CHÚ THÍCH 1: Các hoạt động phòng thi nghiệm được 

cung cấp bởi bên ngoài có thế xảy ra khi: 


- _ phòng thí nghiệm có nguồn lực và năng lực để 


TCVN ISO/IEC 17025:2017 


d) taking any actions arising from evaluations, 
monitoring of performance and re-evaluations 
of the external providers. 


6.63 The laboratory shall communicate its 
requirements to external providers, for: 


a) the products and services to be provided; 


b) the acceptance criteria; 


€) competence,  including 


qualification of personnel; 


any  required 


d) activites that the laboratory, or its customer, 
intends to perform at the external provider's 
premises. 


7 Process requirements 


7.1 Review of requests, tenders and contracts 


7.1.1 The laboratory shall have a procedure for 
the review of requests, tenders and contracts. The 
procedure shall ensure that: 


a) the requirements are adequately defined, 
documented and understood; 
b)_ the laboratory has the capability and resources 


to meet the requirements; 


where external the 
requirements of clause 6.6 are applied and the 
laboratory advises the custorner of the specific 


©) provders are used, 


laboratory activities to be performed by the 
external provider and gains the customers 
approval; 


NOTE 1 It is recognized that externally provided 
laboratory activities can occur when: 


— the laboratory has the resources and competence 


2 


TCVN ISO/IEC 17025:2017 
thực hiện các hoạt động, tuy nhiên, vì các lý do 
không lường trước nên không thể thực hiện được 
một phần hoặc toàn bộ việc đó; 

~__ phòng thí nghiệm không có nguồn lực hoặc năng 
lực đễ thực hiện các hoạt động. 

d) các phương pháp hoặc thủ tục thích hợp 
được lựa chọn và có khả năng đáp ứng được 
các yêu cầu của khách hằng. 

CHÚ THÍCH 2: Đối với khách hàng nội bộ hoặc khách 

hàng thường xuyên, việc xem xét yêu cầu, đề nghị thâu 

và hợp đồng có thể được thực hiện theo cách đơn giản 
hơn. 

7.1.2 Phòng thí nghiệm phải thông báo cho khách 

hàng khi phương pháp khách hàng yêu cầu được 

coi là không phù hợp hoặc đã lỗi thời. 


7.1.3 Khi khách hàng yêu cầu công bố về sự phù 
hợp với một quy định kỹ thuật hay một tiêu chuẩn 
về thử nghiệm hay hiệu chuẩn (ví dụ đạtkhông 
đạt, nằm trong dung sai/nằm ngoài dung sai} thì 
quy định kỹ thuật hay tiêu chuẩn đó và quy tắc ra 
quyết định phải được xác định rõ ràng. Trừ khi đã 
có trong quy định kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn được 
đề nghị, quy tắc ra quyết định được chọn phải 
được thông báo và thống nhất với khách hàng. 
CHÚ THÍCH: Hướng dẫn thêm về tuyên bố về sự phù 
hợp, xem ISO Guide 98-4. 


7.1.4 Mọi khác biệt giữa yêu cầu hoặc đề nghị 
thầu và hợp đồng phải được giải quyết trước khi 
bắt đầu các hoạt động thí nghiệm. Từng hợp đồng 
phải được cả phòng thí nghiệm và khách hàng 
cùng chấp nhận. Các sai lệch do khách hàng yêu 
cầu không được ảnh hưởng đến sự nhất quán 
của phòng thí nghiệm hoặc giá trị sử dụng của kết 
quả. 

7.1.5 Khách hàng phải được thông báo về mọi sai 
lệch so với hợp đồng. 


24 


to perform the activifies, however, for unforeseen 
reasons is unable to undertake these in part or full; 


the laboratory does not have the resources or 
compelence to perform the activities.. 

d) the appropriate methods or procedures are 
selected and are capable of meeting the 
customers' requiremenfs. 

NOTE 2 For internal or routine customers, reviews of 
requests, tenders and contracts can be performed in a 
simplified way. 


7.1.2 The laboratory shall inform the customer 
when the method requested by the customer is 
considered (o be inappropriate or out of date. 


7.1.3 When the customer requests a statement of 
conformity to a specification or standard for the 
test or calibration (e.g. pass/fail, ín-tolerancefout- 
of-tolerance) the specification or standard, and the 
decision rule shall be clealy defined. Unless 
inherent in the requested specification or 
standard, the decision rule selected shall be 
communicated to, and agreed with, the customer. 


NOTE For fudher guidanee on stalements of 
conformity, see ISO Guide 98-4. 


7.1.4 Any diferences between the request or 
tender and the contract shall be resolved before 
laboratory activiies commence. Each contract 
shall be acceptable both to the laboratory and the 
customer. Deviations requested by the customer 
shall not impact the integrity of the laboratory or 
the validity of the results. 


7.1.5 The customer shall be informed of any 
deviation from the contract. 


7.1.6 Nếu hợp đồng được sửa đổi sau khi công 
việc đã bắt đầu, thì việc xem xét hợp đồng phải 
được lặp lại và mọi sửa đổi phải được thông báo 
cho tất cả các nhân viên bị ảnh hưởng. 


7.1.7 Phòng thí nghiệm phải hợp tác với khách 

hàng hoặc đại diện của họ để làm rõ 

các yêu cầu của khách hàng và theo dõi kết quả 
thực hiện của phòng thí nghiệm liên quan đến 
công việc được thực hiện. 

CHÚ THÍCH: Việc hợp tác này có thể bao gồm: 

a) cho phép tiếp cận hợp lý các khu vực liên quan 
của phòng thí nghiệm để khách hàng chứng kiến 
các hoạt động thí nghiệm cụ thễ cho khách hàng. 

b) việc chuẩn bị, đóng gói, chuyển các đối tượng 
khách hảng cần cho mục đích kiểm tra xác nhận. 

7.1.8 Phải lưu giữ các hồ sơ xem xét, gồm cả mọi 

thay đổi đáng kể. Hồ sơ về các cuộc thảo luận 

thích hợp với khách hàng về các yêu cầu của họ 
hoặc kết quả của hoạt động phòng thí nghiệm 
cũng phải được lưu giữ. 


7.2 Lựa chọn, kiểm tra xác nhận và xác nhận 
giá trị sử dụng của phương pháp. 


7.2.1 Lựa chọn và kiểm tra xác nhận phương 
pháp 

7.2.1.4 Phòng thí nghiệm phải sử dụng các 
phương pháp và thủ tục thích hợp đối với tất cả 
các hoạt động thí nghiệm và, khi thích hợp, đối với 
việc đánh giá độ không đảm bảo đo cũng như các 
kỹ thuật thống kê để phân tích dữ liệu. 

CHÚ THÍCH: "Phương pháp” sử dụng trong tiêu chuẩn 
này có thế được coi là đồng nghĩa với "quy trình đo* 
được định nghĩa trong TCVN 6165. 

7.2.1.2 TẤt cả các phương pháp, quy trình và tài 
liệu hỗ trợ, chẳng hạn như các hướng dẫn, tiêu 
chuẩn, số tay và dữ liệu quy chiếu liên quan đến 


TCVN ISO/IEC 17025:2017 


7.1.6 lf a contract is amended after work has 
commenced, the contract review shall be repeated 
and any amendments shall be communicated to 
all affected personnel. 


7.17 The laboraory shall cooperate with 
customers or their representafives in clarifying the 
request and the 
laboratorys performance in relation to the work 
performed. 


customer's in monitoring 


NOTE Such cooperation can include: 


a) providing reasonable access t0 relevant areas of 
the laboraory to witness customer-specific 
laboratory activities; 

b) preparation, packaging, and dispaich of items 
needed by the customer for verifcation purposes. 

7.1.8 Records of reviews, including any significant 

changes, shall be retained. Records shall also be 

retained of pertinent discussions with a customer 
relating to the customers requirements or the 
results of the laboratory activities. 


7.2 Selection, verification and validation of 
methods 


7.2.1. Selection and verification of methods 


7.2.1 The laboratory shall use appropriate 
methods and procedures for all laboratory 
activiies and, where appropriate, for evaluation of 
the measurement uncertainty as well as statistical 
techniques for analysis of data. 

NOTE “Method” as used ín this document can be 


considered synonymous with the term “measurement 
procedure” as defined in the ISO Guide 99. 


7.2.1.2 AI methods, procedures and supporting 
documentation, such as instructions, standards, 
manuals and reference data relevant to the 


25 


TCVN ISOIIEC 17025:2017 
các hoạt động thí nghiệm phải được cập nhật và 
sẵn có cho nhân sự (xem 8.3). 


7.2.1.3 Phòng thí nghiệm phải đảm bảo sử dụng 
phiên bản có hiệu lực mới nhất của phương pháp 
trừ khi nó không thích hợp hoặc không thể thực 
hiện được như vậy. Khi cần thiết, việc áp dụng 
một phương pháp phải kèm theo những chỉ tiết bỗ 
sung đễ đảm bảo việc áp dụng nhất quán. 


CHÚ THÍCH: Các tiêu chuẩn quốc tế, khu vực, quốc 
gia hoặc các quy định kỹ thuật đã được thừa nhận 
khác có chứa thông tin đầy đủ và chính xác về cách 
thực hiện các hoạt động thí nghiệm thì không cần bổ 
sung hoặc viết lại thành các quy trình nội bộ nếu những 
tiêu chuẩn này được viết theo cách mà nhân sự tác 
nghiệp của phòng thí nghiệm có thể sử dụng. Có thể 
cần cung cắp tài liệu bổ sung cho các bước tùy chọn 
trong phương pháp hoặc các chỉ tiết bổ sung. 

7.2.1.4 Khi khách hàng không quy định phương 
pháp được sử dụng, thì phòng thí nghiệm phải lựa 
chọn phương pháp thích hợp và thông báo cho 
khách hàng về phương pháp đã chọn. Khuyến 
nghị sử dụng các phương pháp được xuất bản 
theo tiêu chuẩn quốc tế, khu vực hoặc quốc gia, 
hoặc bởi các tổ chức kỹ thuật có uy tín, hay trong 
các bài báo hoặc tạp chí khoa học có liên quan, 
hoặc theo quy định của nhà sản xuất thiết bị. 
Cũng có thể sử dụng các phương pháp do phòng 
thí nghiệm xây dựng hoặc sửa đổi. 

7.2.1.8 Trước khi đưa vào sử dụng, phòng thí 
nghiệm phải kiểm tra xác nhận rằng mình có thể 
thực hiện đúng các phương pháp bằng cách đảm 
bảo rằng phòng thí nghiệm có thể đạt được kết 
quả cần thiết. Hồ sơ kiểm tra xác nhận này phải 
được lưu giữ. Khi phương pháp này được cơ 
quan ban hành sửa đổi, thì việc kiểm tra xác nhận 
phải được lặp lại ở một mức độ cần thiết. 


7.2.1.6 Khi cần xây dựng phương pháp, thì việc 


28 


laboratory activities, shall be kept up to date and 
shall be made readily available to personnel (see 8.3). 


7.2.1.3 The laboratory shall ensure that it uses the 
latest valid version of a method unless it is not 
appropriate or possible to do so. When necessary, 
the of the method shall be 
supplemented with additional details to ensure 


application 


consistent application. 


NOTE International, regional or national standards or 
other recognized specifications that contain sufficient 
and concise information on how to perform laboratory 
activities do not need to be supplemented or rewritten 
8s internal procedures if these standards are written in 
a way that they can be used by the operating personnel 
in a laboratory. lt can be necessary to provide 
additional documentation for optional steps in the 
method or additional details. 

7.2.1.4 When the customer does not specify the 
method to be used, the laboratory shall select an 
appropriate method and inform the customer of 
the method chosen. Methods published either in 
international, regional or national standards, or by 
reputable technical organizaftions, or in relevant 
scientific texts or journals, or as specified by the 
manufacturer of the equipment are recommended. 
Laboratory-developed or modified methods can 
also be used. 


7.2.1.5 The laboratory shali verify that it can 
properly perform methods before introducing them 
by ensuring that it can achieve the required 
performance. Records of the verification shall be 
retained. lí the method is revised by the issuing 
body, verification shall be repeated to the extent 
necessary. 


7.2.1.6 When method development is required, 


này phải là một hoạt động được hoạch định và 
phải được giao cho các nhấn sự có năng lực, 
được trang bị nguồn lực đầy đủ. Khi việc xây 
dựng phương pháp được tiền hành, việc xem xét 
định kỳ phải được thực hiện để xác nhận rằng nhu 
cầu của khách hảng vẫn đang được đáp ứng. Bất 
kỳ sửa đổi nào đối với kế hoạch xây dựng cũng 
phải được phê duyệt và được chấp thuận. 


7.2.1.7 Đối với tắt cả hoạt động thí nghiệm, những 
sai lệch khỏi phương pháp chỉ được xảy ra nếu 
sai lệch đó được lập thành văn bản, được lý giải 
về mặt kỹ thuật, được cho phép và được khách 
hàng chấp nhận. 

CHÚ THÍCH: Việc chấp nhận của khách hàng đối với 
sai lệch cần được thỏa thuận trước trong hợp đồng. 


7.2.2 Xác nhận giá trị sử dụng của phương 
pháp 


7.2.2.1 Phòng thí nghiệm phải xác nhận giá trị sử 
dụng của các phương pháp không tiêu chuẩn, 
phương pháp do phòng thí nghiệm xây dựng và 
các phương pháp tiêu chuẩn được sử dụng ngoài 
phạm vi dự kiến hoặc được sửa đổi. Việc xác 
nhận giá trị sử dụng phải ở mức độ cần thiết để 
đáp ứng các nhu cầu áp dụng đã định hay lĩnh 

Vực áp dụng. 

CHÚ THÍCH 1: Xác nhận giá trị sử dụng có thể bao 

gồm các thủ tục lầy mẫu, xử lý và vận chuyển các đối 

tượng thừ nghiệm hoặc hiệu chuẩn. 

CHÚ THÍCH 2: Các kỹ thuật được sử dụng để xác 

nhận giá trị sử dụng của phương pháp có thể là một 

hoặc kết hợp của: 

a) hiệu chuẩn hoặc đánh giá độ chệch và độ chụm 
bằng việc sử dụng các chuẩn chính hoặc mẫu 
chuẩn, 

b) đánh giá có hệ thống các yếu tố ảnh hưởng đến 
kết quả, 


TCVN ISO/IEC 17025:2017 
this shall be a planned activiy and shall be 
assigned to competent personnel equipped with 
adequate resources. As method development 
proceeds, periodic review shall be carried out to 
confirm that the needs of the customer are still 


being fulfiled. Any modificatons to the 
development plan shal be approved and 
authorized. 


7.2.1.7 Deviations from methods for all laboratory 
activities shall occur only if the deviation has been 
documented, technically justified, authorized, and 
accepted by the customer. 


NOTE Customer acceptance of deviations can be 
agreed in advance in the contract. 


7.2.2 Validation of methods 


7.2.2.1 The laboratory shall validate non-standard 
methods, laboratory-developed methods and 
standard methods used outside their intended 
scope or otherwise modified. The validation shall 
be as extensive as is necessary to meet the needs 
of the given application or field of application. 


NOTE 1 Validaton can include procedures for 
sampling, handling and transportation of test or 
calibration items. 


NOTE 2 The techniques used for method validation can 
be one of, or a combination of, the following: 


a) calibration or evaluation of bias and precision 
using reference standards or reference materials;, 


b) systematic assessment of the factors influencing 
the result; 


27 


TCVN ISO/IEC 17025:2017 

e) thử nghiệm độ ổn định của phương pháp qua sự 
biến động của các thông số được kiểm soát như 
nhiệt độ tủ ấm, thể tích đo,...., 


d) so sánh các kết quả đạt được bởi các phương 
pháp khác đã được xác nhận giá trị sử dụng; 


e) so sánh liên phòng; 

ƒ) đánh giá độ không đảm bảo đo của các kết quả 
dựa trên sự hiểu biết về các nguyên lý của phương 
pháp và kinh nghiệm thực tế về việc thực hiện 
phương pháp lấy mẫu hoặc thử nghiệm. 


7.2.2.2 Khi thực hiện các thay đổi đối với một 
phương pháp đã được xác nhận giá trị sử dụng, 
thì phải xác định ảnh hưởng của những thay đổi 
này và nếu chúng được phát hiện là có ảnh 
hưởng đến việc xác nhận giá trị sử dụng ban đầu, 
thì phải tiến hành một xác nhận giá trị sử dụng 
mới đối với phương pháp. 


7.2.2.3 Các thông số đặc trưng của phương pháp 
đã được xác nhận giá trị sử dụng khi đánh giá cho. 
việc sử dụng đã định, phải thích hợp với nhu cầu 
của khách hàng và nhất quán với các yêu cầu xác 
định. 


CHÚ THÍCH: Các thông số đặc trưng có thể bao gồm, 
nhưng không giới hạn ở, phạm vi đo, độ chính xác, độ 
không đảm bảo đo của kết quả, giới hạn phát hiện, giới 
hạn định lượng, độ chọn lọc của phương pháp, độ 
tuyến tính, độ lặp lại hoặc độ tái lập, độ ồn định đối với 
các ảnh hưởng bên ngoài hoặc độ nhạy với nhiễu từ 
chất nền của mẫu hoặc đối tượng thử và độ chộch. 


7.2.2.4 Phòng thí nghiệm phải lưu giữ các hồ sơ 
xác nhận giá trị sử dụng sau; 


a) _ thù tục xác nhận giá trị sử dụng được dùng; 
b) _ quy định kỹ thuật về các yêu cầu; 


©) xác định các thông số đặc trưng của phương 


28 


c) testing method robustness through variation of 
controlled 
temperature, volume dispensed, efC.; 


parametes such as  incubator 


d) comparson of resuls achieved with: ofher 
'validated methods; 


e) _interlaboratory comparisons; 

f  evaluation oí measurement uncertainty of the 
resulls based on an understanding of the 
theoretical principles of the method and practical 


experience of the performance of the sampling or 
test method. 


T.2.2.2 When changes are made to a validated 
method, the influence of such changes shall be 
determined and where they are found to affect the 
original validation, a new method validation shall 
be performed. 


7.2.2.3 The performance characteristics of 
validated methods as assessed for the intended 
use, shall be relevant to the customers' needs and 
consistent with specified requirerents. 


NOTE Performance characteristics can include, but are 


not limited to, measurement range, accuracy, 
measurement uncertainty of the results, limit of 
detection, limìt of quantification, selectvity of the 
melhod, linearity, repeatabilily or reproducibillty, 
robustness against external infiuences or cross- 
sensitivity against interference from the matrix of the 


sample or test object, and bias. 


7.2.2.4 The laboratory shall retain the following 
records of validation: 

a) the validation procedure used; 

b) specification of the requirements; 

c) determination of 


the performance 


pháp; 

d) kết quả thu được; 

e) công bố về giá trị sử dụng của phương pháp, 
nêu chỉ tiết về sự phù hợp của phương pháp 
với mục đích sử dụng. 


7.3 Lấy mẫu 


7.3.1 Phòng thí nghiệm phải có kế hoạch và 
phương pháp lấy mẫu khi tiến hành lấy mẫu các 
chất, vật liệu hoặc sản phẩm để thử nghiệm hoặc 
hiệu chuẩn sau đó. Phương pháp lấy mẫu phải đè 
cập đến các yếu tố cần được kiểm soát để đảm 
bảo giá trị sử dụng của các kết quả thử nghiệm 
hoặc hiệu chuẩn sau đó. Kế hoạch và phương 
pháp lấy mẫu phải có sẵn tại địa điểm mẫu được 
lấy. Các kế hoạch lấy mẫu phải dựa trên các 
phương pháp thống kê thích hợp, nếu hợp lý. 


7.3.2 Phương pháp lấy mẫu phải quy định: 

a) việc lựa chọn mẫu hoặc địa điểm; 

b) kế hoạch lấy mẫu; 

e) việc chuẩn bị và xử lý (các) mẫu từ một chất, 
vật liệu hoặc sản phẩm để thu được đối tượng 


cần thiết cho việc thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn 
tiếp theo. 


CHÚ THÍCH: Khi tiếp nhận vào phòng thí nghiệm, có 

thể cần được xử lý thêm theo yêu cầu ở 7.4. 

7.3.3 Phòng thí nghiệm phải lưu giữ hồ sơ về dữ 

liệu lấy mẫu là một phần thử nghiệm hoặc hiệu 

chuẩn được thực hiện. Khi thích hợp, những hồ 

sơ này phải bao gồm: 

a) viện dẫn tới phương pháp lấy mẫu được sử 
dụng; 

b) ngày và giờ lấy mẫu; 

c) dữ liệu để nhận biết và mô tả mẫu (ví dụ số 
lượng, lượng, tên); 


TCVN ISO/IEC 17025:2017 
characteristics of the method; 


d) results obtained, 


e) a statement on the validity of the method, 
detailing its fitness for the intended use. 


7.3 Sampling 


7.3.1 The laboratory shall have a sampling plan 
and method when it carries out sampling of 
substances, materials or products for subsequent 
testing or calibration. The sampling method shall 
address the factors to be controlled to ensure the 
validity of subsequent testing or calibration results. 
The sampling plan and method shall be available 
at the site where sampling ¡is undertaken. 
Sampling plans shall, whenever reasonable, be 
based on appropriate stafistical methods. 


7.3.2. The sampling method shall describe: 
a) the selection of samples or sites; 
b) the sampling plan; 


€) preparation and treatment of sample(s) from a 
substance, material or product to yield the 
requied item for subsequent testing or 
calibrafion. 

NOTE When received into the laboratory, further 

handling can be required as specified in 7.4. 

7.3.3 The laboratory shall retain records of 

sampling data that forms part of the testing or 

calibration that is undertaken. These records shall 
include, where relevant: 


a) reference to the sampling method used; 


b)  date and time of sampling; 


c) data to identify and describe the sample (e.g. 
number, amount, name); 


2 


TCVN ISOIIEC 17025:2017 


d)_ nhận biết nhân sự thực hiện lấy mẫu; 


e) nhận biết thiết bị được sử dụng; 
f)_ các điều kiện môi trường hoặc vận chuyển; 


g) sơ đồ hoặc các cách tương đương khác để 
nhận biết vị trí lầy mẫu, khi thích hợp; và 


h) những sai lệch, bổ sung hoặc loại trừ khỏi 
phương pháp lấy mẫu và kế hoạch lầy mẫu. 


7.4 Xử lý đối tượng thử nghiệm hoặc hiệu 
chuẳn 


7.4.1 Phòng thí nghiệm phải có thủ tục đối với việc 
vận chuyển, tiếp nhận, xử lý, bảo vệ, bảo quản, 
lưu giữ, hủy bỏ hay trả lại các đối tượng thử 
nghiệm hoặc hiệu chuẩn, bao gồm tất cả các quy 
định cần thiết để bảo vệ sự toàn vẹn của đối 
tượng thừ nghiệm hoặc hiệu chuẩn và để bảo vệ 
lợi ích của phòng thí nghiệm và khách hàng. Phải 
thận trọng để tránh sự hư hỏng, nhiễm bẩn, mắt 
mát hay tổn hại đối tượng này trong quá trình xử 
lý, vận chuyển, lưu giữ/chờ đợi và chuẩn bị để thử 
nghiệm hoặc hiệu chuẩn. Phải tuân thủ các hướng 
dẫn xử lý đưa ra với đối tượng đó. 


7.4.2 Phòng thí nghiệm phải có một hệ thống để 
nhận biết một cách rõ ràng về các đối tượng thử 
nghiệm hoặc hiệu chuẩn. Việc nhận biết phải 
được duy trì chừng nảo các đối tượng còn thuộc 
trách nhiệm của phòng thí nghiệm. Hệ thống này 
phải đảm bảo rằng các đối tượng sẽ không bị 
nhằm lẫn về mặt vật lý hoặc nhằm lẫn khi được 
dẫn chiếu trong các hồ sơ hay các tài liệu khác. 
Khi thích hợp, hệ thống nhận biết này phải hỗ trợ 
việc phân nhỏ đối tượng hoặc các nhóm đối 
tượng và sự chuyển dịch các đối tượng. 


7.4.3 Ngay khi nhận đối tượng thử nghiệm hoặc 
hiệu chuẩn, phải ghi nhận về những sai lệch so 


30 


d) identification of the personnel performing 
sampling; 


e) identification of the equipment used; 
ƒ)_ environmental or transport condifions; 


diagrams or other equivalent means to identify 
the sampling location when appropriate; and 


h) deviations, additions to or exclusions from the 
sampling method and sampling plan. 


7.4 Handling of test or calibrafìon items 


7.4.1 The laboratory shall have a procedure for 
the transportation, receipt, handiing, protection, 
storage, retention, and disposal or return of test or 
calibration ¡items, including provisions 
necessary to protect the integrity of the test or 
calibration item, and to protect the interests of the 
laboratory and the customer. Precautions shall be 
taken to avoid deterioration, contamination, loss or 
damage to the item during handling, transporting, 
storing/waiting, and preparation for, testing or 
calibration. Handling instructions provided with the 
item shall be followed. 


7.4.2 The laboratory shall have a system for the 
unambiguous identification of test or calibration 
items. The identification shall be retained while the 
item is under the responsibility of the laboratory. 
The system shall ensure that items will not be 
confused physicaly or when refered to in 
records or other documents. The system shall, if 
appropriate, accommodate a sub-division of an 
item or groups of items and the transfer of items. 


7.4.3 Upon receipt of the test or calibration item, 
deviations from specified conditons shall be 


Tớ, 

với các điều kiện quy định. Khi có nghí ngờ về sự 
thích hợp của đối tượng thử nghiệm hoặc hiệu 
chuẩn, hoặc khi đối tượng không phù hợp với mô 
tả đã được cung cấp, phòng thí nghiệm phải tham 
vấn khách hàng về những chỉ dẫn tiếp theo trước 
khi tiến hành và phải ghi nhận kết quả của việc 
tham vấn này. Khi khách hàng yêu cầu thử 
nghiệm hoặc hiệu chuẩn đối tượng được ghi nhận 
có sự sai lệch so với các điều kiện quy định, 
phòng thí nghiệm phải đưa vào báo cáo tuyên bố 
không chịu trách nhiệm, trong đó chỉ ra những kết 
quả có thể bị ảnh hưởng bởi sai lệch đó. 


7.4.4 Khi các đối tượng cần được lưu giữ hoặc 
được ổn định trong những điều kiện môi trường 
nhất định, thì những điều kiện này phải được duy 
trì, theo dõi và lưu hồ sơ. 


7.5 Hồ sơ kỹ thuật 


7.8.1 Phòng thí nghiệm phải đảm bảo rằng các hồ 
sơ kỹ thuật cho từng hoạt động thí nghiệm đều 
phải bao gồm các kết quả, báo cáo và thông tin 
đầy đủ để tạo thuận lợi, khí có thể, cho việc nhận 
biết các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả đo và độ 
không đảm bảo đo kèm theo và tạo khả năng để 
lặp lại hoạt động thí nghiệm này trong điều kiện 
giống nhất có thể so với điều kiện ban đầu. Các 
hồ sơ kỹ thuật phải bao gồm thời gian và việc 
nhận biết nhân sự chịu trách nhiệm đối với mỗi 
hoạt động thí nghiệm và cho việc kiểm tra dữ liệu 
và kết quả. Các quan trắc, dữ liệu gốc và các tính 
toán phải được ghí nhận tại thời điểm chúng được 
thực hiện và phải có khả năng nhận biết đối với 
nhiệm vụ cụ thể. 


7.5.2 Phòng thí nghiệm phải đảm bảo rằng những 
sửa đổi đối với hồ sơ kỹ thuật có thể truy xuất 
được tới các phiên bản trước đó hoặc tới các 
quan trắc gốc. Cả dữ liệu gốc và dữ liệu được 
sửa đổi đều phải được lưu giữ, bao gồm cả ngày 


TCVN ISO/IEC 17025:2017 
recorded. When there is doubt about the suitability 
of an item for test or calibration, or when an item 
does not conform to the description provided, the 
laboratory shall consult the customer for further 
instrucfions before proceeding and shall record 
the results of this consultation. When the customer 
requires the item to be tested or calibrated 
acknowledgng a deviaton from specified 
conditons, the laboratory shall ¡include a 
disclaimer in the report indicating which results 
may be affected by the deviation. 


7.4.4 When items need to be stored or conditioned 
under specified environmental conditions, these 
conditons shall be maintained, monitored and 
recorded. 


7.5 Technical records 


7.5.1 The laboratory shall ensure that technical 
records for each laboratory activity contain the 
results, 
facilitate, if possible, identificaton of faclors 
affecting and is 
associated measurement uncertainty and enable 
the repetiion of the laboratory activity under 
conditions as close as possible to the original. The 
technical records shall include the date and the 


report and sufficient information to 


the measurement result 


identy of personnel responsible for each 
laboratory activiy and for checking data and 
Original 
calculations shall be recorded at the time they are 
made and shall be identifiable with the specific 


task. 


results. observatons, data and 


7.52 The laboraory shall that 
amendments to technical records can be tracked 


€nSure 


to previous versions or to original observations. 
Both the original and amended data and files shall 
be retained, including the date of alteration, an 


31 


TCVN ISOIIEC 17025:2017 
thay đổi, chỉ ra các khía cạnh được thay đổi và 
nhân sự chịu trách nhiệm về những thay đổi. 


7.6 Đánh giá độ không đảm bảo đo. 


7.6.1 Phòng thí nghiệm phải nhận biết các thành 
phần độ không đảm bảo đo. Khi đánh giá độ 
không đảm bảo đo, mọi thành phần đóng góp 
đáng kể, kể cả những thành phần nảy sinh từ việc 
lấy mẫu, đều phải được tính đến nhờ sử dụng các 
phương pháp phân tích thích hợp. 


7.6.2 Phòng thí nghiệm thực hiện hiệu chuẩn, kể 
cả hiệu chuẩn thiết bị của mình, phải đánh giá độ 
không đảm bảo đo đối với tất cả các phép hiệu 
chuẩn. 


7.6.3 Phòng thí nghiệm tiến hành thử nghiệm phải 
đánh giá độ không đảm bảo đo. Khi phương pháp 
thử không thể đánh giá chính xác độ không đảm 
bảo đo, thì phải ước lượng nó dựa trên sự hiểu 
biết về các nguyên tắc lý thuyết hoặc kinh nghiệm 
thực tế về kết quả thực hiện của phương pháp đó. 


CHÚ THÍCH 1: Trong trường hợp, phương pháp thừ đã 
được thừa nhận rộng rãi, quy định giới hạn các giá trị 
của nguồn không đảm bảo đo chính và quy định hình 
thức thể hiện các kết quả tính toán, thì phòng thí 
nghiệm được xem là thỏa mãn 7.6.3 khi tuân theo. 
phương pháp thử và các hướng dẫn báo cáo này. 


CHÚ THÍCH 2: Đối với một phương pháp cụ thể mà độ 
không đảm bảo đo của các kết quả đã được thiết lập 
và kiểm tra xác nhận, thì không cần đánh giá độ không 
đảm bảo ổo cho từng kết quả, nếu phòng thí nghiệm có 
thể chứng tỏ rằng các yếu tố ảnh hưởng quan trọng 
được nhận biết đều được kiểm soát. 


CHỦ THÍCH 3: Thông tin thêm, xem TCVN 9595-3, bộ 
tiêu chuẩn TCVN 6910 và TCVN 10861. 


7.7 Đằm bảo giá trị sử dụng của kết quả 


7.7.1 Phòng thí nghiệm phải có quy trình theo dõi 


32 


indication of the altered aspects and the personnel 
responsible for the alterations. 


7.6 Evaluation of measurement uncertainty 


7.6.1 Laboratories shall identify the contributions 
to measurement uncertainty. When evaluating 
measurement uncertainty all contributions that are 
of significance, ineluding those arising from 
sampling, shall be taken into account using 
appropriate methods of analysis.. 


T62 A 
including of is own equipment, shall evaluate the 


laboratoy performing calibrations, 


measurement uncertainty for all calibrations. 


7.63 A laboratory 
evaluate measurement uncertainty. Where the test 
rigorous 
measurement uncertainty, an estimation shall be 


perfoming testing shall 


method precludes evaluation of 
made based on an understanding of the 
theoretical principles or practical experience of the 
perforrnance of the method. 


NOTE 1 In those cases where a well-recognized test 
method specifies limits to the values of the major 
Sources of measurement uncertainty and specifies the 
fom of presentation of the calculated results, the 
laboratory is considered to have satisfled clause 7.6.3 
by following the test method and reporfting instructions. 


NOTE 2 For a paricular melhod where the 
measurement uncertainty of the results has been 
established and verified, there is no need to evaluate 
measurement uncertainty for each result, if the 
laboratory can demonstrate that the identified critical 
influencing factors are under control. 


NOTE 3  For further information see iSO/IEC Guide 
98-3, ISO 5726 and ISO 21748 series. 


7.7 Ensuring the validity of results 


7.7.1 The laboratory shall have a procedure for 


giá trị sử dụng của các kết quả. Dữ liệu tạo ra 
phải được lưu hồ sơ sao cho có khả năng phát 
hiện được các xu hướng và khi có thể, phải áp 
dụng các kỹ thuật thống kê để xem xét kết quả. 
Việc theo dõi này phải được hoạch định và xem 
xét và khi thích hợp phải bao gồm, nhưng không 
giới hạn ở: 

a) việc sử dụng mẫu chuẩn hoặc các vật liệu 

kiểm soát chất lượng; 


b) việc sử dụng thiết bị thay thế đã được hiệu 
chuẩn để cung cấp các kết quả có khả năng 
liên kết chuẩn, 


©j 


(các) kiểm tra về vận hành của thiết bị đo 
lường và thử nghiệm; 

đ) sử dụng các chuẩn kiểm tra hoặc chuẳn công 
tác cùng với các biểu đồ kiểm soát, nếu có thẻ 
áp dụng; 

e) kiểm tra giữa kỳ thiết bị đo lường; 

ƒ)_ thừ nghiệm hoặc hiệu chuẩn lặp lại bằng cách 
sử dụng cùng một phương pháp hay phương 
pháp khác; 


thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn lại trên đối tượng 
được lưu; 


g 


h 


mối tương quan giữa các kết quả về các đặc 
tính khác nhau của cùng một đối tượng; 

j)_ xem xét kết quả được báo cáo; 

j) so sánh trong nội bộ phòng thí nghiệm; 

k)_ thử nghiệm (các) mẫu mù. 

7.7.2 Phòng thí nghiệm phải theo dõi kết quả thực. 
hiện của mình thông qua việc so sánh với kết quả 
của các phòng thí nghiệm khác, khi sẵn có và 
thích hợp. Việc theo dõi này phải được hoạch định 
và xem xét và phải bao gồm, nhưng không giới 
hạn ở việc lựa chọn một hoặc cả hai cách sau: 


TCVN ISO/IEC 17025:2017 
monitoring the validity of results. The resulting 
data shall be recordcd in such a way that trends 
are detectable and, where practicable, statistical 
techniques shall be applied to review the results. 
This monitoring shall be planned and reviewed 
and shall include, where appropriate, but not be 
limited to: 


a) use of reference materials or quality control 
materials; 


b) use of alternatve instrumentation that has 


been calibrated to provide traceable results; 


e) functional check(s) of measuring and testing 
equipment; 

đ)  use of check or working standards with control 

charts, where applicable, 


e) _intermediate checks on measuring equiprment; 


ƒ) replicate tests or calibrations using the same 
or different methods; 


g)  retesting or recalibration of retained items; 


h) correlaion of results for  different 


characteristics of an item; 
ï) _ review of reported resultS; 
j) _ intra-laboratory comparisons; 
k) testing of blind sample(S). 


7.7.2 The laboratory shall monitor its performance 
by comparison with results of other laboratories, 
where available and appropriate. This monitoring 
shall be planned and reviewed and shall include, 
but not be limited to either or both of the following: 


33 


TCVN ISO/IEC 17025:2017 

a) tham gia thử nghiệm thành thạo; 

CHÚ THÍCH: TCVN ISO/IEC 17043 bao gồm thông tin 
bổ sung về thử nghiệm thành thạo và các nhà cung cáp 
thử nghiệm thành thạo. Các nhà cung cấp thử nghiệm 
thành thạo đáp ứng các yêu cầu của TCVN ISO/IEC 
17043 được coi là có năng lực. 

b) tham gia các hình thức so sánh liên phòng thí 

nghiệm khác ngoài thử nghiệm thành thạo. 


7.7.3 Dữ liệu từ các hoạt động theo dõi phải được 
phân tích và sử dụng để kiểm soát và nếu có thể, 
cải tiến các hoạt động của phòng thí nghiệm. Khi 
kết quả phân tích dữ liệu từ hoạt động theo dõi 
cho thấy nó nằm ngoài các tiêu chí đã được xác 
định, thì phải thực hiện hành động thích hợp để 
ngăn ngừa việc báo cáo các kết quả sai. 


7.8 Báo cáo kết quả 
7.8.1 Yêu cầu chung 


7.8.1.1 Các kết quả phải được xem xét và phê 
duyệt trước khi đưa ra. 


7.8.1.2 Các kết quả phải được cung cấp một cách 
chính xác, rõ ràng, không gây hiểu sai và khách 
quan, thường là dạng báo cáo (ví dụ báo cáo thử 
nghiệm hoặc giấy chứng nhận hiệu chuẩn hoặc 
báo cáo lấy mẫu) và phải bao gồm tắt cả các 
thông tin thỏa thuận với khách hàng và cần thiết 
cho việc giải thích kết quả và mọi thông tin theo 
yêu cầu của phương pháp được sử dụng. Tất cả 
các báo cáo đã được ban hành phải được lưu giữ 
dưới dạng hồ sơ kỹ thuật. 


CHÚ THÍCH 1: Với mục đích của tiêu chuẩn này, báo 
cáo thử nghiệm và giấy chứng nhận hiệu chuẩn đôi khí 
lại được gọi tà giầy chứng nhận thử nghiệm và báo cáo 
hiệu chuẩn. 

CHÚ THÍCH 2: Các báo cáo có thể được phát hành 
dưới dạng bản cứng hoặc bằng các phương tiện điện 
từ, với điều kiện đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 


34 


a) parfticipation in proficiency testing; 

NOTE ISO/IEC 17043 contains additional information 
on proficiency tests and proficiency testing providers. 
Profcency testing providers that meet the 
requirements of ISO/IEC 17043 are considered to be 
competent. 


b) participaton in interlaboratory comparisons 
other than proficiency testing. 


7.7.3 Data from monitoring activities shall be 
analysed and used to control, and if applicable, 
improve the laboratory's activities. lf the results of 
the analysis of data from monitoring activities are 
t© be outsde pre-defined criteria, 
appropriate action shall be taken to prevent 
incorrect results from being reported. 


found 


7.B Reporting of results 
7.8.1 General 


7.8.1.4 The resulls shall be reviewed and 
authorized prior to release. 


7.8.1.2 The results shall be provided accurately, 
clearly, unambiguously and objectively, usually in 
a report (e.g. test report or a calibration certificate 
or report of sampling) and shall include all the 
information agreed with 
necessary for the interpretation of the results and 
all information required by the method used. All 
issued reports shall be retained as technical 
records. 


the customer and 


NOTE 1 For the purpose of thís document, test reports 
and calibration cerfificates are sometimes referred to as 
test certificates and calibration reports, respectively. 


NOTE 2 Reports can be issued as hard copies or by 
electronic means, provided that the requirements of this 
document are met. 


này. 

7.8.1.3 Khi được khách hàng đồng ý, các kết quả 

có thể được báo cáo một cách đơn giản. Mọi 

thông tin được nêu trong 7.8.2 đến 7.8.7 mà 

không được báo cáo cho khách hàng đều phải có 

sẵn. 

7.8.2 Báo cáo (thử nghiệm, hiệu chuẩn hoặc 

lấy mẫu) - Các yêu cầu chung 

7.8.2.1 Mỗi báo cáo phải bao gồm ít nhất các 

thông tin sau, trừ khi phòng thí nghiệm có những 

lý do hợp lệ để không làm như vậy, bằng cách đó 

sẽ giảm thiểu bất kỳ khả năng hiểu nhằm hoặc sử 

dụng sai: 

a) tiêu đề (vi dụ "Báo cáo thử nghiệm", "Giấy 
chứng nhận hiệu chuẩn" hoặc "Báo cáo lấy 
mẫu"); 


b) 


tên và địa chỉ phòng thí nghiệm; 


e)_ vị trí thực hiện các hoạt động thí nghiệm, kể cả 
khi thực hiện tại cơ sở của khách hàng hoặc. 
tại các địa điểm cách xa cơ sở thường xuyên 
của phòng thí nghiệm, hoặc ở các cơ sở tạm 
thời liên quan hoặc cơ sở di động; 

d) nhận biết duy nhất tất cả các phần của báo 
cáo được ghi nhận là một phần của báo cáo 
hoàn chỉnh và nhận biết rõ phần kết thúc của 
báo cáo; 


e) tên và thông tin liên hệ của khách hàng; 


ƒ)_ nhận biết phương pháp sử dụng; 


mô tả, nhận biết rõ ràng, và khi cần, điều 
kiện/tình trạng của đối tượng; 


9) 


h) ngày nhận (các) đối tượng thử nghiệm hoặc 


hiệu chuẩn, ngày lấy mẫu, nếu điều này là 


quan trọng đối với giá trị sử dụng và việc ứng 


TCVN ISO/IEC 17025:2017 


7.8.1.3 When agreed with the customer, the 
results may be reported in a simplified way. Any 
information listed in 7.8.2 to 7.8.7 that is not 
reported to the customer shall be readily available. 


7.8.2 Reports (test, calibration or sampling) 
— common requirements 


7.8.2.1 Each report shall include at least the 
following information, unless the laboratory has 
valid reasons for not doïng so, thereby minimizing 
any possibility of misunderstanding or misuse: 


a) a tile (eg. “Test Reportf, “Calibration 
Certificate" or "Report of Sampling"); 


b) _ the name and address of the laboratory; 


c) the location of performance of the laboratory 
activities, including when performed at a 
customer facility or at sites away from the 

facilities, 

associated temporary or mobile facilities; 


laboratorys permanent Ør in 


d) unique identification that all its components 
are recognized as a portion of a complete 
report and a clear identification of the end, 


e) the name and contact information of the - 
customer, 


ƒ) _ identification of the method used,; 


a description, unambiguous identification, 
and, when necessary, the condition of the 
item ; 

h)ỳ the date of receipt of the test or calibration 
item(s), and the date of sampling, where this 
is critical to the validity and application of the 


35 


TCVN ISO/IEC 17025:2017 
dụng kết quả; 


ï) ngày thực hiện hoạt động thí nghiệm; 


j)_ ngày phát hành báo cáo; 


k) viện dẫn đến kế hoạch và phương pháp lấy 
mẫu được phòng thí nghiệm hoặc các tổ chức 
khác sử dụng nếu những điều này có liên 
quan đến giá trị sử dụng hoặc việc ứng dụng 
kết quả; 


I)_ tuyên bố về hiệu lực rằng các kết quả chỉ liên 
quan đến đối tượng được thử nghiệm, hiệu 
chuẩn hoặc lấy mẫu, 


m) kết quả gắn với đơn vị đo, khi thích hợp; 


n) các bổ sung đối với phương pháp, những sai 
lệch hoặc các loại trừ khỏi phương pháp; 


o) nhận biết (những) người phê duyệt báo cáo, 


p) nhận biết rõ những kết quả là của nhà cung 
cấp bên ngoài, 

CHÚ THÍCH: Đưa ra một tuyên bố quy định rằng "báo 
cáo không được sao chép một cách không đầy đủ và 
không có sự chấp thuận của phòng thí nghiệm" có thể 
mang lại sự đảm bảo rằng các phần trong báo cáo 
không bị tách khỏi ngữ cảnh. 

7.8.2.2 Phòng thí nghiệm phải chịu trách nhiệm về 
tất cả các thông tin nêu trong báo cáo, trừ khi đó 
là thông tin được cung cấp bởi khách hàng. Dữ 
liệu được cung cấp bởi khách hàng phải được 
nhận biết rõ ràng. Ngoài ra, tuyên bố từ chối trách 
nhiệm phải được nêu trong báo cáo khi thông tin 
được cung cấp bởi khách hàng có thể ảnh hưởng 
đến giá trị sử dụng của kết quả. Nếu phòng thí 
nghiệm không chịu trách nhiệm trong giai đoạn lầy 
mẫu (ví dụ mẫu được khách hàng cung cấp), thì 


36 


resultS; 


ï) the date(s) of performance of the laboratory 
activity; 
j) _ the date ofissue of the report; 


kỳ reference to the sampling plan and sampling 
method used by the laboratory or other 
bodies where these are relevant to the 
validity or application of the results; 


I) a statement to the effect that the results 
relate only to the items tested, calibrated or 
sampled; 


m) the results with, where appropriate, (he units 
of measurement; 

n) additions to, deviations, or exclusions from 
the method, 

o) identification of the person(s) authorizing the 
f©pOrt; 

p) clear identification when results are from 


external providers. 


NOTE Including a statement specifying that “the report 
shall not be reproduced except in full, without approval 
of the laboratory" can provide assurance that parts of a 
report are not taken out of context. 


7.8.2.2 The laboratory shall be responsible for all 
the information provided in the report, except 
when information is provided by the customer. 
Data provided by a customer shall be clearly 
identified. In addifion, a disclaimer shalÍ be put on 
the report when the inforration is supplied by the 
customer and can affect the validity of results. 
'Where the laboratory has not been responsible for 
the sampling stage (e.g. the sample has been 
provided by the customer), it shall state in the 


phải nêu trong báo cáo rằng các kết quả được áp 
dụng cho mẫu nhận được. 

7.8.3 Yêu cầu cụ thể đối với báo cáo thử 
nghiệm 

7.8.3.1 Ngoài các yêu cầu nêu trong 7.8.2, báo 
cáo thử nghiệm phải, khi cần giải thích kết quả 
thử nghiệm, bao gồm: 


a) thông tín về điều kiện thử nghiệm cụ thể, 
chẳng hạn các điều kiện môi trường; 
b) khi có liên quan, tuyên bố về sự phù hợp với 
yêu cầu hoặc các quy định kỹ thuật (7.8.6); 
©) khi có thể, độ không đảm bảo đo được trình 
bày theo cùng một đơn vị của đại lượng được 
đo hoặc theo đơn vị tương đối của đại lượng 
được đo (ví dụ như phẳn trăm) khi: 
~ _ nó liên quan đến giá trị sử dụng hoặc việc 
ứng dụng các kết quả thử nghiệm; 
— . một chỉ dẫn của khách hàng mang tính yêu 
cầu, hoặc 
— độ không đảm bảo đo ảnh hưởng đến sự 
phù hợp với một giới hạn kỹ thuật, 
d) khi thích hợp, nêu ý kiến và diễn giải (xem 
7.8.7), 


thông tin bổ sung có thể theo yêu cầu của 
phương pháp, cơ quan quản lý, khách hàng 
hay nhóm khách hàng cụ thể. 


e 


7.8.3.2 Trường hợp phòng thí nghiệm chịu trách 
nhiệm về hoạt động lấy mẫu, báo cáo thử nghiệm 
phải đáp ứng các yêu cầu nêu trong 7.8.5 khi cần 
để giải thích các kết quả thử nghiệm. 

7.8.4 Yêu cầu cụ thể đối với giấy chứng nhận 
hiệu chuẩn 


7.8.4.1 Ngoài các yêu cầu nêu trong 7.8.2, giấy 


'TCVN ISO/IEC 17025:2017 
report that the results apply to the sample as 
received. 


7.8.3. Specific requirements for test reports 


7.8.3.1 In addition to the requirements listed in 

7.8.2, test reports shall, where necessary for the 

interpretation of the test results, include the 

following: 

a) information on specific test conditions, such 
as environmental conditions; 


b)  where relevant, a statement of confomity with 
requirements or specifications (7.8.6), 
c) where the 


uncertainty presented in the same unit as that 
of the measurand or in a term relative to the 


applicable, measurement 


measurand (e.g. percent) when: 


— _ itis relevant to the validity or application 
of the test results; 


— _. acustomer's ìnstruction so requires, or 


— the measurement uncertainty affects 
conformity to a specification limit; 

d) where 

interpretations (see 7.8.7); 


appropriate, Opinions and 
e)  additional information which may be required 
by specific methods, authorities, customers 


©r groups of customers. 


7.8.3.2 Where the laboratory is responsible for the 
sampling activity, test reports shall meet the 
requirenenfs listed in 7.8.5 where necessary for 
the interpretation of test results.. 


7.84 Specific requirements for calibration 
certificates 


7.8.4.1 In addition to the requirements listed in 


37 


TCVN ISO/IEC 17025:2017 
chứng nhận hiệu chuẩn phải bao gồm: 


a) độ không đảm bảo đo của kết quả đo được 
trình bày theo cùng một đơn vị của đại lượng 
được đo hoặc theo đơn vị tương đối của đại 
lượng được đo (ví dụ như phần trăm); 

CHÚ THÍCH: Theo TCVN 6165, một kết quả đo thường 

được biểu diễn dưới dạng một giá trị đại lượng đo đơn 

bao gồm cả đơn vị đo và độ không đảm bảo đo. 


b) các điều kiện (ví dụ như môi trường) trong đó 
việc hiệu chuẩn đã được thực hiện có ảnh 
hưởng đến các kết quả đo; 


e) tuyên bố xác định các phép đo có liên kết 
chuẩn đo lường như thế nào (xem Phụ lục A); 


bị 


các kết quả trước và sau khi hiệu chỉnh hoặc 
sửa chữa, nếu có; 


e 


khí có liên quan, tuyên bố về sự phù hợp với 
yêu cầu hoặc các quy định kỹ thuật (7.8.6); 


f) khi thích hợp, nêu ý kiến và diễn giải (xem 
7.8.7). 


7.8.4.2 Trường hợp phòng thí nghiệm chịu trách 
nhiệm về hoạt động lấy mẫu, thì khi cần giấy 
chứng nhận hiệu chuẩn phải đáp ứng các yêu cầu 
nêu ở 7.8.5 đễ diễn giải các kết quả hiệu chuẩn. 
7.8.4.3 Giấy chứng nhận hoặc tem hiệu chuẩn 
không được chứa bắt kỳ đề xuất nào về khoảng 
thời gian hiệu chuẩn ngoại trừ điều đó đã được 
thỏa thuận với khách hàng. 


7.8.5 Báo cáo lấy mẫu — các yêu cầu cụ thể 


Trường hợp phòng thí nghiệm chịu trách nhiệm về 
hoạt động lấy mẫu, ngoài các yêu cầu nêu trong 
7.8.2, báo cáo phải bao gồm những điều sau, khi 


38 


7.8.2, calibration certficates shall include the 
following: 


a) the uncertainy of the 
measurement result presented in the same 


measurement 


unit as that of the measurand or in a term 
relative to the measurand (e.g. percent); 

NOTE According to ISO/IEC Guide 99, a measurement 

result is generally expressed as a single measured 

quantity value including unit of measurement and a 

measurement uncertainty. 

b)ạ the conditions (e.g. envionmental) under 
which the calibrations were made that have 
an influence on the measurement results; 

€ a identifng how the 
measurements are metrologically traceable 
(see Annex A); 


statement 


d) the results before and after any adjustment or 
repair, i available; 
e) where relevant, a statement of conformity with 


requirements or specifications (7.8.6); 
ƒ where appropriate, and 


interpretations (see 7.8.7). 


Opinions 


T.8.4.2 Where the laboratory is responsible for the 
sampling activity, calibration certificates shall meet 
the requirements listed in 7.8.5 where necessary 
for the interpretation of test results. 


7.8.4.3 A calibration certificate or calibration label 
shall not contain any recommendation on the 
calibration interval except where this has been 
agreed with the customer. 


T.8.5 
requirements 


Reporting sampling - specific 


Where the laboratory is responsible for the 
sampling activity, in addition to the requirements 
listed in 7.8.2, reports shall include the following, 


cần, để giải thích kết quả: 

a) ngày lấy mẫu; 

b) nhận biết duy nhất đối tượng hoặc vật liệu 
được lấy mẫu (bao gồm tên của nhà sản xuất, 
model hay kiểu loại chỉ định và số sêri khi 
thích hợp); 


c) địa điểm lấy mẫu, bao gồm bất kỳ sơ đồ, phác 
họa hoặc hình ảnh nào; 


d 


viện dẫn kế hoạch lấy mẫu và phương pháp 
lấy mẫu; 


e 


chỉ tiết về mọi điều kiện môi trường trong quá 
trình lấy mẫu có ảnh hưởng đến việc giải thích 
kết quả thử nghiệm; 


f)_ thông tin cần thiết để đánh giá độ không đảm 
bảo đo cho việc thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn 
tiếp theo. 


7.8.6. Báo cáo các tuyên bố về sự phù hợp 


7.8.6.1 Khi tuyên bố về sự phù hợp với một quy 
định kỹ thuật hay tiêu chuẩn được đưa ra, phòng 
thí nghiệm phải lập thành văn bản quy tắc quyết 
định được áp dụng, có tính đến mức độ rủi ro 
(như chấp nhận sai, bác bỏ sai và các giả định 
thống kê sai) liên quan đến quy tắc quyết định 
được áp dụng và việc áp dụng quy tắc quyết định 
này. 

CHÚ THÍCH: Khi quy tắc ra quyết định được quy định 
bởi khách hảng, chế định hay tải liệu quy định, thỉ 
không cần xem xét thêm về mức độ rủi ro nữa. 


7.8.6.2 Phòng thí nghiệm phải báo cáo tuyên bố 
về sự phù hợp và tuyên bố đó nhận biết rõ: 


a) tuyên bố về sự phù hợp áp dụng cho những 
kết quả nào; 


TCVN ISO/IEC 17025:2017 
'where necessary for the ìnterpretation of results: 


a) the date of sampling; 


b) unique identification of the item or material 
the name of the 

the model or type of 
and numbers  as 


sampled (including 
manufacturer, 
designation serial 


appropriate); 


c) the location of sampling, including any 
diagrams, sketches or photographs; 


d)  areference to the sampling plan and sampling 
method; 


e)  details of any environmental conditions during 
sampling that affect the interpretation of the 
test results; 


f) information evaluate 
measurement uncertainty for subsequenL 


testing or calibration.. 


required to 


7.8.6 Reporting statements of conformity 


T.8.61 When a statement of conformity to a 
specifcatlon or standard ¡is provided, the 
laboratory shall document the decision rule 
employed, taking into account the level of risk 
(such as false accept and 
statistical 
decision rule employed and apply the decision 


false reject and 
assumptions) associated with the 


rule. 


NOTE Where the decision rule is prescribed by the 
customer, reguiations or normative documents, a 
further consideration of the level of risk is not 
necessary. 

7.86.2 The laboratoy shall 
statement of conformity such that the statement 
clearly identifies: 


report on the 


a) to which resuits the statement of conformity 


applies; 


39 


TCVN ISO/IEC 17025:2017 

b) các quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn hay phần 
quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn nào được đáp 
ứng hay không được đáp ứng; 

e)_ quy tắc ra quyết định được áp dụng (trừ khi nó 
đã có trong quy định kỹ thuật hay tiêu chuẩn 
liên quan). 

CHÚ THÍCH Thông tin thêm, xem ISO/IEC Guide 98-4. 
7.8.7 Báo cáo các ý kiến và diễn giải 
7.8.7.1 Khi phải thể hiện các ý kiến và diễn giải, 
phòng thí nghiệm phải đảm bảo rằng chỉ nhân sự 
được trao quyền thể hiện ý kiến và diễn giải mới 
được đưa ra tuyên bố tương ứng. Phòng thí 
nghiệm phải lập thành văn bản căn cứ theo đó 
các ý kiến và diễn giải được thực hiện. 


CHỦ THÍCH: Quan trọng là phân biệt giữa ý kiến và 
diễn giải với các tuyên bố về giám định và chứng nhận 
sản phẩm như nêu trong TCVN ISO/IEC 17020 và 
TCVN ISO/IEC 17065, cũng như với các tuyên bố về 
sự phù hợp riêu ở 7.8.6. 


7.8.7.2 Các ý kiến và diễn giải được trình bày 
trong các báo cáo phải dựa trên các kết quả thu 
được từ đối tượng đã được thử nghiệm hoặc hiệu 
chuẩn và phải được nhận biết thật rõ ràng. 

7.8.7.3 Khi ý kiến và diễn giải được trao đổi trực. 
tiếp với khách hàng bằng đối thoại, phải lưu hồ sơ 
về đối thoại đó, 


7.8.8 Sửa đổi báo cáo 


7.8.8.1 Khi một báo cáo đã ban hành cần được 
thay đổi hay sửa đổi hoặc cấp lại thì bất kỳ sự 
thay đổi thông tin nào cũng phải được nhận biết rõ 
và khi thích hợp, nêu lý do thay đổi trong báo cáo. 


7.8.8.2 Việc sửa đổi một báo cáo sau khí phát 


40 


bỳ which specifications, 
thereof are met or not met; and 


siandards or partS 


c) the decision rule applied (unless it is inherent 
in the requested specification or standard). 


NOTE For further information, see |SO/IEC Guide 98-4. 
7.8.7 Reporting opinions and interpretafions 

7.8.7.1 When opinions and interpretations are 
@xpressed, the laboratory shall ensure that only 


personnel 
©pinions 


authorzed for the expression of 
and ¡interpretations releases the 
respectve statement. The laboraoy shall 
document the basis upon whích the opinions and 
interpretations have been made. 

NOTE ltis important to distinguish opinions and 
interpretatlons from statemenls of inspections and 
product certifications as intended in ISO/IEC 17020 and 
ISO/IEC 17065, and from stalements of conformity as 
referred to in 7.8.6. 


7.8.7.2 The opinons and interpretations 
expressed in reports shall be based on the results 
obtained from the tested or calibrated item and 


shall be clearly identified as such. 


T.8.7.3 When opinions and interpretations are 
direcly communicated by dialogue with: the 
customer, a record of the dialogue shall be 
retained. 


7.8.8  Amendments to reports 


T.8.8.1 When an issued report needs to be 
changed, amended or re-issued any change of 
information shall be clearly identified and, where 
appropriate, the reason for the change included in 
the report. 


7.8.8.2 Amendments to a report after issue shaii 


hành chỉ được thực hiện dưới hình thức của một 
tài liệu tiếp theo, hoặc một cách chuyển dữ liệu, 
nó phải bao gồm tuyên bố: "Sửa đổi Báo cáo, số 
sêri... (hoặc được nhận biết theo cách khác]", 
hoặc một hình thức diễn đạt bằng từ ngữ tương 
đương. 


Những sửa đổi này phải đáp ứng tất cả các yêu 
cầu của tiêu chuẩn này. 


7.8.8.3 Khi cần ban hành một báo cáo hoàn toàn 
mới, thì báo cáo này phải được nhận biết duy nhất 
và phải bao gồm viện dẫn đến bản gốc mà nó 
thay thế. 


7.9 Khiếu nại 


7.9.1 Phòng thí nghiệm phải có quá trình dạng 
văn bản đối với việc tiếp nhận, đánh giá và ra 
quyết định về khiếu nại. 


7.9.2 Bản mô tả quá trình xử lý khiếu nại phải sẵn 
có cho bất kỳ bên quan tâm nào khi có yêu cầu. 
Ngay khi nhận được khiếu nại, phòng thí nghiệm 
phải xác nhận xem khiếu nại có liên quan đến các 
hoạt động thí nghiệm mà mình chịu trách nhiệm 
hay không và nếu có, sẽ xử lý khiếu nại đó. Phòng 
thí nghiệm phải chịu trách nhiệm về mọi quyết 
định ở tất cả các cấp trong quá trình giải quyết 
khiếu nại. 


7.9.3 Quá trình xử lý khiếu nại phải bao gồm ít 
nhất các yếu tố và phương pháp sau: 


a) mô tả quá trình tiếp nhận, kiểm tra tính chính 
xác, điều tra khiếu nại và quyết định những 
hành động nào được thực hiện để đáp ứng 
khiều nại; 

b) theo dõi và lập hồ sơ các khiếu nại, kể cả các 
hành động được tiến hành để giải quyết khiếu 


nại; 


TCVN ISO/IEC 17025:2017 
be made only in the form of a further document, or 
data transfer, which includes the statement: 
“Amendment to Report, serial number... {or as 
otherwise identifedj”, or an equivalent form of 
Wording. 


Such amendments shall meet all the requirernents 
©f this document. 


7.8.8.3 When it is necessary to issue a complete 
new report, this shall be uniquely identified and 
shall contain a reference to the original that it 
replaces. 


7.9 Complaints 


7.8.1 The laboratory shall have a documented 
process to receive, evaluate and make decisions 
on complaints. 


7.8.2 A description of the handling process for 
complaints shall be available to any interested 
party on request. Upon receipt of a complaint, the 
laboratory shall confim whether the complaint 
relates to laboratory activities that it is responsible 
for and, if so, shall deal with it. The laboratory 
shall be responsible for all decisions at all levels of 
the handling process for complaints. 


7.9.3 The process for handling complaints shall 
include at least the following elements and 
methods: 


a) description of the process for receilVing, 
validating, investigating the complaint, and 
deciding what actions are to be taken in 
response to it; 

b) tracking and recording complaints, including 
actions undertaken to resolve them, 


41 


TCVN ISO/IEC 17025:2017 


c) đảm bảo hành hành động thích hợp được 
thực hiện. 


7.9.4 Phòng thí nghiệm nhận khiếu nại phải có 
trách nhiệm thu thập và xác minh tất cả thông tin 
cần thiết để kiểm tra tính chính xác của khiếu nại; 


7.9.5 Ngay khi có thể, phòng thí nghiệm phải 
chính thức xác nhận nhận được khiếu nại và cung 
cấp cho bên khiếu nại các báo cáo tiến độ và kết 
quả. 


7.9.6 Các kết quả được trao đổi thông tin với bên 
khiếu nại phải được lập, hoặc được xem xét và 
phê duyệt bởi (các) cá nhân không tham gia vào 
các hoạt động thí nghiệm ban đầu đang xem xét. 
CHÚ THÍCH Điều này có thể được thực hiện bởi nhân 
sự bên ngoài. 

7.9.7 Ngay khi có thể, phòng thí nghiệm phải đưa 
ra thông báo chính thức về việc kết thúc xử lý 
khiếu nại cho bên khiếu nại. 


7.10 Công việc không phù hợp 


7.10.1 Phòng thí nghiệm phải có một thủ tục được 
thực hiện khi bất kỳ khía cạnh nào của hoạt động 
thí nghiệm hoặc kết quả của công việc này không 
phù hợp với các thủ tục của phòng thí nghiệm hay 
với các yêu cầu của khách hàng đã được thống 
nhất (ví dụ thiết bị hoặc các điều kiện môi trường 
nằm ngoài giới hạn quy định, kết quả theo dõi 
không đạt được chuẩn mực đã định). Thủ tục này 
đảm bảo rằng: 

a) các trách nhiệm và quyền hạn đối với việc 
quản lý công việc không phù hợp đều được 
xác định; 

b) các hành động (bao gồm việc tạm dừng hoặc 
lặp lại công việc và nếu cần, đình lại các báo 
cáo) đều dựa trên mức độ rủi ro do phòng thí 
nghiệm thiết lập; 


42 


c€)_ ensuring that any appropriate action is taken. 


7.9.4 The laboratory receiving the complaint shall 
be responsible for gathering and verifying all 
necessary information to validate the complaint. 


7.9.5 Whenever possible, the laboratory shall 
acknowledge receipt of the complaint, and provide 
the complainant with progress reports and the 
outcome. 


7.9.6 The outcomes to be communicated to the 
complainant shall be made by, or reviewed and 
approved by, individual(s) not involved in the 
original laboratory activities in question. 


NOTE This can be performed by external personnel. 


7.9.7 Whenever possible, the laboratory shall give 
formal notice of the end of the complaint handling 
to the complainant. 


7.10 Nonconforming work 


7.10.1 The laboratory shall have a procedure that 
shall be implemented when any aspect of its 
taboratory activities or results of this work do not 
©onform to ifs own procedures or the agreed 
requirements of the customer (e.g. equipment or 
environmental conditions are out of specfied 
limits, results of monitoring fail to meet specified 
criteria). The procedure shall ensure that: 


2) the responsibililes and authorities for the 
management of nonconforming work are 
defined; 


b)  actions (including halting or repeafing of work 
and withholding of reports, as necessary) are 
based upon the risk levels established by the 
laboratory; 


c) thực hiện đánh giá mức độ nghiêm trọng của 
công việc không phù hợp, bao gồm cả phân 
tích tác động đối với các kết quả trước đó; 


d 


thực hiện quyết định về khả năng chấp nhận 
công việc không phù hợp; 


e 


khi cần, khách hàng sẽ được thông báo và 

công việc được thu hồi; 

f) xác định trách nhiệm cho phép khôi phục lại 
công việc. 

7.10.2 Phòng thí nghiệm phải lưu giữ các hồ sơ 


về công việc không phù hợp và các hành động 
như quy định tại 7.10.1, điểm b) đến ƒ). 


7.10.3 Trong trường hợp đánh giá chỉ ra rằng 
công việc không phù hợp có thể tái diễn hoặc có 
nghi ngờ về sự phù hợp của hoạt động của phòng 
thí nghiệm với hệ thống quản lý của nó, thì phòng 
thí nghiệm phải thực hiện hành động khắc phục. 


7.11 Kiểm soát dữ liệu ~ Quản lý thông tin 


7.11.1 Phỏng thí nghiệm phải có sự tiếp cận dữ 
liệu và thông tin cần thiết để thực hiện hoạt động 
thí nghiệm. 


7.11.2 (Các) hệ thống quản lý thông tin phòng thí 
nghiệm được sử dụng để thu thập, xử lý, lưu hồ 
sơ, báo cáo, bảo quản hoặc khôi phục dữ liệu 
phải được phòng thí nghiệm xác nhận giá trị sử 
dụng về tính năng, bao gồm việc vận hành đúng 
chức năng của các giao diện trong hệ thống quản 
lý thông tin phòng thí nghiệm trước khi đưa vào 
sử dụng. Khi có bất kỳ sự thay đổi nào, kể cả cấu 
hình phần mềm của phòng thí nghiệm hay mọi sự 
sửa đổi phần mềm thương mại bán sẵn, thì 
những thay đổi này đều phải được cho phép, 
được lập thành văn bản và xác nhận giá trị sử 
dụng trước khí thực hiện. 


TCVN ISO/IEC 17025:2017 


c) an evaluation is made of the significance of 
the nonconforming work, including an impact 
analysis on previous results; 


d)  a decision is taken on the acceptability of the 
nonconforming worK; 

e)_ where necessary, the customer is notified and 
Work is recalled; 

f) the responsibilily for authorizing 
resumption of work is defined. 


the 


7.10.2 The laboratory shall retain records of 
nonconforming work and actions as specified in 
710.1, b) to f). 


7.10.3 Where the evaluation indicates that the 
nonconforming work could recur or that there is 
doubt about the conformity of the laboratory's 
operations with its own management system, the 
laboratory shall implement corrective action. 


7.11 Control of data — Information 
management 


7.11.1 The laboratory shall have access to the 
data and information needed to perform laboratory 
activities. 

7.11.2 The laboratory information management 
system(s) used for the collection, processing, 
recording, reporfting, storage or retrieval of data 
shall be validated for functionality, including the 
proper functioning of the 
laboratory information management system(s) by 
the laboratory before introduction. Whenever there 


interfaces within 


are any changes, including laboratory software 
configuration or modifications to commercial ofí- 
the-shelf software, they shall be authorized, 


documernted and validated before implementation. 


43 


TCVN ISOIIEC 17025:2017 


CHÚ THÍCH 1: Trong tiêu chuẩn này "hệ thống quản lý 

thông tin phòng thí nghiệm" bao gồm việc quản lý dữ 

liệu và thông tin trong cả hệ thống máy tính và nằm 

ngoài hệ thống máy tính. Một số yêu cầu có thể áp 

dụng được nhiều hơn cho các hệ thống máy tính so với 

các hệ thống không được máy tính hóa. 

CHÚ THÍCH 2: Phần mềm thương mại bán sẵn thường 

được sử dụng trong một phạm vi ứng dụng đã được 

chỉ định và có thể được coi là đã được xác nhận giá trị 

sử dụng đầy đủ. 

7.113 Hệ thống quản lý thông tin phòng thí 

nghiệm phải: 

a) được bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép; 

b)_ được bảo vệ chống lại sự giả mạo và mắt mát; 

e) được vận hành trong môi trường phù hợp với 
nhà cung cấp hoặc các quy định kỹ thuật của 
phòng thí nghiệm hoặc trong trường hợp các 
hệ thống không sử dụng máy tính, cung cấp 
các điều kiện bảo vệ tinh chính xác của việc 
lập hồ sơ hay sao chép thủ công; 

b) 


được duy trì theo cách đảm bảo tính toàn vẹn 
của dữ liệu và thông tin; và 


e 


bao gồm việc lập hồ sơ về các sai lỗi hệ thống 
và các hành động tức thời thích hợp hay các 
hành động khắc phục. 


7.11.4 Khi hệ thống quản lý thông tin phòng thí 
nghiệm được quản lý và duy trì từ bên ngoài hoặc. 
qua nhà cung cấp bên ngoài, phòng thí nghiệm 
phải đảm bảo rằng nhà cung cấp hoặc người vận 
hành hệ thống tuân thủ tất cả các yêu cầu được 
áp dụng được của tiêu chuẩn này. 


7.11.5 Phòng thí nghiệm phải đảm bảo rằng các 
hướng dẫn, số tay và dữ liệu tham khảo liên quan 
đến hệ thống quản lý thông tin phòng thí nghiệm 
đều sẵn có cho nhân viên. 


NOTE 1 In this document “laboratory information 
management system(s)” includes the management of 
data and information contained in-both computerized _ 
and non-computerized systems. Some of the 
requirements can be more applicable to computeriZed 
'systems than to non-computerized systems. 

NOTE 2 Commercial off-the-shelf software in general 
use within ils designed application range can be 
considered to be sufficiently validated. 


7.113 The laboratory information management 
system(s) shall: 


a) be protected from unauthorized accesS; 
b) be safeguarded against tampering and loss; 


c) be operated in an environment that complies 

'with provider or laboratory specifications or, in 

the case of non-computerized systems, 

provides condilions which safeguard the 

accuacy of manual recording and 
transcription; 

d) be maintained in a manner that ensures the 
integrity of the data and information; 


©) include recording system failures and the 
appropriate immediate and corrective actions. 


7.11.4 When laboratory information management 
system(s) is managed and maintained off-site or 
through an external provider, the laboratory shall 
ensure that the provider or operalor of the 


system(s) complies with all applicable 
requirements of this document. 
7.145 The laboratoy shall ensure that 


instrucfions, manuals and reference data relevant 
to the laboratory 
system(s) are made readily available to personnel. 


information  management 


7.11.6 Việc tính toán và truyền dữ liệu phải được 
kiểm tra một cách thích hợp và có hệ thống. 


8 Yêu cầu hệ thống quản lý 
8.1 Các lựa chọn 
8.1.1 Khái quát 


Phòng thí nghiệm phải thiết lập, lập thành văn 
bản, thực hiện và duy trì hệ thống quản lý có khả 
năng hỗ trợ và chứng tỏ việc đạt được một cách 
nhất quán các yêu cầu của tiêu chuẩn này và đảm 
bảo chất lượng các kết quả thí nghiệm. Ngoài việc 
đáp ứng yêu cầu từ điều 4 đến điều7 của tiêu 
chuẩn này, phòng thí nghiệm phải áp dụng một 
thống quản lý theo lựa chọn A hoặc lựa chọn B. 


CHÚ THÍCH: Thông tin thêm xem Phụ lục B. 
8.1.2 Lựa chọn A 


Tối thiểu hệ thống quản lý của phòng thí nghiệm 
phải giải quyết các vấn đề sau: 


— _ tài liệu hệ thống quản lý (xem 8.2); 
— _ kiểm soát tài liệu hệ thống quản lý (xem 8.3); 


~ _ kiểm soát hồ sơ (xem 8.4); 


— _ hành động để giải quyết rủi ro và cơ hội (xem 
8.5); 


~ _ cải tiến (xem 8.6); 

— _ hành động khắc phục (xem 8.7), 
— _ đánh giá nội bộ (xem 8.8); 

— _ xem xét của lãnh đạo (xem 8.9); 
8.1.3 Lựa chọn B 


Phòng thí nghiệm đã thiết lập và duy trì hệ thống 
quản lý, phù hợp với các yêu cầu của TCVN ISO 
9001 và hệ thống này có khả năng hỗ trợ, chứng 


TCVN ISO/IEC 17025:2017 
7.11.6 Calculations and data transfers shall be 
checked in an appropriate and systematic manner. 
8 Management system requirements 
8.1 Options 
8.1 General 
The laboratoy shall establish, document, 
implement and maintain a management system 
that is capable of supporting and demonstrating 
the consistent achievement of the requirements of 
this document and assuring the quality of the 
laboratory results. In addition to meeting the 
requirements of clauses 4 to 7, the laboratory shall 
ìmplement a management system in accordance 
'with option A or opfion B. 


NOTE See Annex B for more information. 
81.2 OptionA 


As a minimum the management system of the 
taboratory shall address the following: 


~ . management system documentation (see 8.2) 


control of management system documents 
(see 8.3) 


—_ control of records (see 8.4) 


actions to address risks and opportunities (see 
8.8) 


~ _ improvement (see 8.6) 

—_ corrective action (see 8.7) 

—_ internal audits (see 8.8) 

—~ _ management reviews (see 8.9) 
8.1.3 Option B 


A laboratory that has established and maintains a 
management system, in accordance with the 
requirements of ISO 9001, and that is capable of 


45 


TCVN ISO/IEC 17025:2017 

tỏ sự đáp ứng đầy đủ nhất quán các yêu cầu từ 
điều từ 4 đến điều 7, cũng như đáp ứng ít nhất 
mục đích của các yêu cầu về hệ thống quản lý 
được quy định ở 8.2 đến 8.9. 


8.2 Tài liệu hệ thống quản lý (Lựa chọn A) 


8.2.1 Quản lý phòng thí nghiệm phải thiết lập, lập 
thành văn bản và duy trì các chính sách và mục. 
tiêu để đáp ứng mục đích của tiêu chuẩn này và 
phải đảm bảo rằng các chính sách và mục tiêu 
được ghí nhận và thực hiện ở tất cả các cấp tổ 
chức của phòng thí nghiệm. 

8.2.2 Các chính sách và mục tiêu phải đề cập đến 
năng lực, tính khách quan và việc thực hiện nhất 
quán của phòng thí nghiệm. 

8.2.3 Quản lý phòng thí nghiệm phải cung cấp 
bằng chứng về cam kết xây dựng và 
áp dụng hệ thống quản lý và để cải tiến liên tục 
hiệu lực của hệ thống. 

8.2.4 Tất cả tài liệu, quá trình, hệ thống, hồ sơ liên 
quan việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 
này phải có trong, được viện dẫn từ hay được kết 
nối đến hệ thống quản lý này. 


8.2.5 Tất cả nhân viên tham gia vào các hoạt 
động thí nghiệm phải có sự tiếp cận các phần của 
hệ thống tài liệu quản lý và các thông tin có liên 
quan có thể áp dụng cho các trách nhiệm của họ. 
8.3 Kiểm soát tài liệu hệ thống quản lý 

(Lựa chọn A) 


8.3.1 Phòng thí nghiệm phải kiểm soát các tài liệu 
(nội bộ và bên ngoài) có liên quan đến việc đáp 
ứng tiêu chuẩn này. 


CHÚ THÍCH: Trong bối cảnh này, từ "tải liệu" có thể là 
các tuyên bố về chính sách, thủ tục, quy định kỹ thuật, 


46 


supporting and demonstrating the consistent 
fulfitment of the requirements of clauses 4 to 7, 
also fulfils at least the intent of the management 
syster requirements specified in 8.2 to 8.9. 


8.2 Management system documentation 
(Option A) 


8.2.1 Laboratory management shall establish, 
document, and maintain policies and objectives for 
the fulfitment of the purpose of this document and 
shall ensure that the policies and objectives are 
acknowledged and implemented at all levels of the 
laboratory organization . 


8.2.2 The policies and objecfives shall address the 
competence, imparfiality and consistent operation 
of the laboratory. 


8/23 Laboratoy management shall provide 
evidence of commitment to the development and 
implementation of the management system and to 


©ontinually improving its effectiveness. 


8.24 All documentation, processes, systems, 
records, related to the fulflment of the 
requirements of this document shall be included 
in, referenced from, or linked to the management 
system. 


8.2.5 All personnel involved in laboratory activities 
shall have access to the parts of the management 
system documentation and related information 
that are applicable to theìr responsibilities.. 


8.3 Control of management system 
documents (Option A) 


8.3.1 The laboratory shall control the documents 
{internal and external) that relate to the fulfilment 
of this document. 


NOTE In this context “document” can be policy 
statements, procedures, specifications, manufacturer's 


hướng dẫn của nhà sản xuất, bảng hiệu chuẩn, biểu 
đồ, sách, áp phích, thông báo, bản ghỉ nhớ, bản vẽ, kế 
hoạch,... Chúng có thể ở phương tiện truyền thông 
khác nhau như bản cửng hay dạng số hóa. 

ĐN - 
8.3.2 Phòng thí nghiệm phải đảm bảo rằng: 


a) tài liệu được phê duyệt về sự thỏa đáng bởi 
nhân sự có thẩm quyền trước khi ban hành; 


b) tài liệu được xem xét định kỳ và cập nhật khi 
cần thiết; 

c) các thay đổi và tình trạng soát xét hiện thời 
của các tài liệu được nhận biết; 

d) các phiên bản có liên quan của các tài liệu 

hiện hành cần có sẵn tại các nơi sử dụng và 

khi cần, việc phân phối chúng được kiểm soát; 


e) các tài liệu được nhận biết một cách duy nhất; 


f) ngăn chặn được việc sử dụng vô tình các tài 
liệu lỗi thời và áp dụng cách nhận biết thích 
hợp đối với tài liệu lỗi thời nều chúng được giữ 
lại vì bất cứ mục đích nào. 

8.4 Kiểm soát hồ sơ ( Lựa chọn A) 


8.4.1 Phòng thí nghiệm phải thiết lập và lưu giữ 
các hồ sơ rõ ràng để chứng tỏ việc đáp ứng đầy 
đủ các yêu cầu trong tiêu chuẩn này. 


8.4.2 Phòng thí nghiệm phải áp dụng các kiểm 
soát cần thiết đối với việc nhận biết, bảo quản, 
bảo vệ, sao lưu, lưu trữ, phục hồi, thời gian lưu 
giữ và hủy bỏ các hồ sơ của mình. Phòng thí 
nghiệm phải lưu giữ các hồ sơ trong một giai đoạn 
nhất quán với nghĩa vụ hợp đồng. Việc tiếp cận 
các hồ sơ nảy phải nhất quán với các cam kết bảo 
mật và các hỗ sơ phải có sẵn. 

CHÚ THÍCH: Các yêu cầu bổ sung về hồ sơ kỹ thuật 
được nêu ở 7.5. 


TCVN ISOIIEC 17025:2017 
instructions, calibration tables, charts, text books, 
posters, notices, memoranda, drawings, plans, etc. 
These can be on various media, such as hard copy or 
digital. 


8.3.2 The laboratory shall ensure that; 


a) documents are approved for adequacy prior to 
issue by authorized personnel; 


bỳ documents are periodically reviewed, and 
updated as necessary; 


©) changes and the current revision status of 
documents are identified, 


d) relevant versions of applicable documents are 
available at pointsšỗĩ of use and, where 
necessary, their distribution is controlled; 


e)  documents are uniquely identified; 


ƒ) the unintended use of obsolete documents is 
and suitable identification ¡is 
applied to them if they are retained for any 
purpose. 


prevented, 


8.4 Control of records (Option A) 


8.4.1 The laboratory shall establish and retain 
legible records to demonstrate fulfilment of the 
rtequirements in this document. 


8.4.2 The laboratory shall implement the controls 
needed for the identification, storage, protection, 
back-up, archive, retrieval, retention time, and 
disposal of its records. The laboratory shall retain 
records for a period consistent with its contractual 
obligations. Access to these records shall be 
consistent with the confidentiality commitments 
and records shall be readily available. 


NOTE Addiional requirements regarding technical 
records are given in 7.5. 


47 


TCVN ISO/IEC 17025:2017 


8.5 Hành động để giải quyết rủi ro và cơ hội 
(Lựa chọn A) 


8.5.1 Phòng thí nghiệm phải xem xét các rủi ro và 

cơ hội liên quan đến các hoạt động thí nghiệm 

nhằm: 

a) đảm bảo rằng hệ thống quản lý đạt được kết 
quả đã dự kiến của nó; 


b) tăng cường cơ hội để đạt được các mục đích 
và mục tiêu của phòng thí nghiệm; 

c) ngăn ngừa, hoặc làm giảm các tác động 
không mong muốn và những sai lỗi tiềm ản 
trong các hoạt động thí nghiệm; và 

d) đạt được sự cải tiến. 

8.5.2 Phòng thí nghiệm phải hoạch định: 

a)_ các hành động để giải quyết rủi ro và cơ hội, 


b) cách thức để: 


—_ tích hợp và thực hiện các hành động vào. 
hệ thống quản lý; 


— đánh giá hiệu lực của những hành động 
này. 


CHÚ THÍCH: Mặc dù tiêu chuẩn này quy định rằng 
phòng thí nghiệm hoạch định hành động để giải quyết 
rủi ro, nhưng không yêu cầu đối với các phương pháp 
chính thức để quản lý rủi ro hay một quá trình quản lý 
rủi ro được lập thành văn bản. Phòng thí nghiệm có thể 
quyết định xây dựng một phương pháp luận quản lý rủi 
ro đầy đủ hơn yêu cầu của tiêu chuẩn này hay không, 
vi dụ thông qua việc áp dụng các hướng dẫn hoặc tiêu 
chuẩn khác. 


8.5.3 Hành động để giải quyết rủi ro và cơ hội phải 
tương xứng với tác động tiềm ẳn tới giá trị sử 
dụng của các kết quả thí nghiệm. 


CHÚ THÍCH 1: Các lựa chọn để giải quyết rủi ro có thể 


48 


8.5 Actions to address risks and opportunities 
(Option A) 
8.5.1 The laboratory shall consider the risks and 


opportunities associated with the laboratory 


activities in order to: 


3) give assurance that the management system 
achieves its intended results; 


b)  enhance opportunities to achieve the purpose 
and objectives of the laboratory; 


c) prevent, or reduce, undesired impacts and 
potential failures in the laboratory acfivities; 
and 


d)  achieve improvement. 
8.5.2 The laboratory shall plan: 


4) actions to address these risks and 
opportunities; 
bạ howto: 


— __ integrate and implement the actions into 
its management system; 


- @valuate (he effectveness of these 
actions. 


NOTE Although this document specifies that the 
laboratory plans actions to address risks, there is no 
requirement for formal methods for risk management or 
a documented risk management process. Laboratories 
can decide whether or not to develop a more extensive 
risk management methodology than is required by this 
document, e.g. through the applieaon of other 
guidance or standards.. 


8.53 Actons taken to address risks and 
opportunities shall be proportional to the potential 
impact on the validity of laboratory results. 


NOTE 1 Optons to address risks can include 


bao gồm việc nhận biết và tránh các mối đe dọa, chấp. 
nhận rủi ro để theo đuổi cơ hội, loại bỏ nguồn rủi ro, 
thay đổi khả năng xảy ra hoặc hệ quả, chia sẻ rủi ro 
hoặc duy trì rủi ro bằng quyết định đúng đắn. 

CHÚ THÍCH 2: Các cơ hội có thể dẫn đến việc mở 
rộng phạm vi các hoạt động thí nghiệm, tiếp cận các. 
khách hàng mới, sử dụng công nghệ mới và các khả 
năng khác để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 

8.6 Cải tiến (Lựa chọn A) 


8.6.1 Phòng thí nghiệm phải nhận biết và lựa chọn 
các cơ hội để cải tiến và thực hiện mọi hành động 
cần thiết. 

CHÚ THÍCH: Các cơ hội cải tiến có thể được nhận biết 
thông qua việc xem xét các thủ tục tác nghiệp, áp dụng. 
các chính sách, các mục tiêu tổng thể, các kết quả 
đánh giá, các hành động khắc phục, xem xét của lãnh 
đạo, các đề xuất từ nhân viên, đánh giá rùi ro, phân 
tích dữ liệu và kết quả thử nghiệm thành thạo. 

8.6.2 Phòng thí nghiệm phải tìm kiếm các thông 
tin phản hồi, cả tích cực và tiêu cực, từ khách 
hàng. Thông tin phản hồi phải được phân tích và 
sử dụng để cải tiến hệ thống quản lý, các hoạt 
động thí nghiệm và dịch vụ khách hàng. 

CHÚ THÍCH: Các ví dụ về loại hình thông tin phản hồi 
bao gồm khảo sát sự hài lòng của khách hàng, hồ sơ 
trao đổi thông tin, xem xét các báo cáo với khách hàng. 
8.7 Hành động khắc phục (Lựa chọn A) 


8.7.1 Khi một sự không phù hợp xảy ra, phòng thí 
nghiệm phải: 
a) hành động ứng phó với sự không phù hợp và, 
khi có thể: 
—_ thực hiện hành động để kiểm soát và khắc 
phục sự không phù hợp; 
— _ giải quyết các hệ quả; 
b) đánh giá nhu cầu đối với hành động để loại bỏ 
(các) nguyên nhân của sự không phù hợp, để 


TCVN ISO/IEC 17025:2017 

identifying and avoiding threats, taking risk in order to 
pursue an opportunity, climinating the risk source, 
changing the likelihood or consequences, sharing the 
risk, or retaining risk by informed decision. 
NOTE 2 Opportunities can lead to expanding the scope 
of the laboratory activities, addressing new customers, 
tusing new technology and other possibilities to address 
c€ustomer needs. 


8.6 Improvement (Option A) 


8.6.1 The laboratory shall identify and select 
opportunities for improvement and implement any 
necessary actions. 

NOTE_ Opportunities for improvement can be identified 
through the review of the operational procedures, the 
use of the policies, overall objectives, audit results, 
correctve actions, management review, suggestions 
from personnel, risk assessment, analysis of data, and 
proficiency testing results.. 


8.6.2 The laboratory shall seek feedback, both 
positive and negative, from its customers. The 
feedback shall be analyzed and used to improve 
the management system, laboratory activities and 
Customer service. 


NOTE Examples of the types of feedback include 
customer satisfaction surveys, communication records 
and review of reports with customers. 


8.7 Corrective action (Option A) 


8.7.1 When a nonconformity occurs, the laboratory 
shall: 


a) react to the nonconformity and, as applicable: 


— _ take action to control and correct it; 


— _ address the consequences; 
)  evaluate the need for action to eliminate the 


ơ 


cause(s) of the nonconformity, in order that it 


49 


TCVN ISO/IEC 17025:2017 
nó không tái diễn hoặc xảy ra ờ nơi khác, 
bằng cách: 


- xem xét và phân tích sự không phù hợp; 


— xác định nguyên nhân của sự không phù 
hợp; 


¬_ xác định xem có sự không phù hợp tương 
tự hay không hoặc có khả năng xảy ra hay 
không; 


c)_ thực hiện mọi hành động cần thiết; 


d) xem xét hiệu lực của mọi hành động khắc 
phục được thực hiện; 


e) cập nhật các rủi ro và cơ hội được xác định 
trong quá trình hoạch định, nếu cần; 


ƒ) thực hiện các thay đổi đối với hệ thống quản 
lý, nếu cần. 


8.7.2 Các hành động khắc phục phải thích hợp với 
ảnh hưởng của sự không phù hợp gặp phải. 


8.7.3 Phòng thí nghiệm phải lưu giữ hồ sơ làm 
bằng chứng về: 


a) bản chất của sự không phù hợp, (các) nguyên 
nhân và bất kỳ hành động tiếp theo nào được 
thực hiện; 


b)_ kết quả của bất kỳ hành động khắc phục nào. 
8.8 Đánh giá nội bộ (Lựa chọn A) 


8.8.1 Phòng thí nghiệm phải tiến hành đánh giá 
nội bộ theo các khoảng thời gian được hoạch định 
để cung cấp thông tin về hệ thống quản lý: 


a) có phù hợp với: 


— các yêu cầu của chính phòng thí nghiệm 
đối với hệ thống quản lý của mình, kể cả 
các hoạt động thí nghiệm; 


— _ các yêu cầu của tiêu chuẩn này; 


50 


does not recur or occur elsewhere, by: 


— reviewing and analysing the 
nonconformity; 

- determinng the causes of the 
nonconformity; 


~ determining if similar noneonfomities 
exist, or could potentially oCcur; 


c) _ implement any acfion needed; 


d) review the effectiveness of any correcfive 
action taken; 

e) update risks and opportunites determined 
during planning, Ìf necessary; 

ƒ)_ make changes to (he management system, if 
nieCessary. 

8.7.2 Corrective actions shall be appropriate to the 

effects of the nonconfomifies encountered. 

8.7.3 The laboratory shall retain records as 


evidence of: 


a) the nature of the nonconfomiities, cause(s) 
and any subsequent actions taken; 


b) the results of any corrective action. 
8.8 Internal audits (Option A) 


8.8.1 The laboratory shall conduct internal audits. 
at planned intervals to provide information on 
'whether the management system: 


a) conformsto: 


— __ the laboratorys own requirements for its 


managemenL system, including the 


laboratory activities; 


— __ therequirements of this document; 


b) được áp dụng vả duy trì một cách hiệu lực. 


8.8.2 Phòng thí nghiệm phải: 

a) hoạch định, thiết lập, thực hiện và duy trì 
chương trình đánh giá bao gồm tần suất, các 
phương pháp, trách nhiệm, hoạch định các 
yêu cầu và lập báo cáo, chương trình này phải 
tính đến mức độ quan trọng của các hoạt động 
thí nghiệm có liên quan, những thay đổi ảnh 
hưởng đến phòng thí nghiệm và các kết quả 
của các cuộc đánh giá trước đó, 

bị 


xác định các chuẩn mực đánh giá và phạm vì 
cho từng cuộc đánh giá; 


e) đảm bảo rằng các kết quả đánh giá được báo 
cáo cho cấp quản lý có liên quan; 


đ 


thực hiện không chậm trễ việc khắc phục và 
các hành động khắc phục thích hợp; 


©, 


lưu hồ sơ làm bằng chứng về việc thực hiện 
chương trình đánh giá và các kết quả đánh 
giá. 

CHÚ THÍCH: TCVN ISO 19011 cung cấp hướng dẫn 
cho các cuộc đánh giá nội bộ. 

8.9 Xem xét của lãnh đạo (Lựa chọn A) 


8.9.1 Lãnh đạo phòng thí nghiệm phải xem xét hệ 
thống quản lý của mình theo các khoảng thời gian 
đã định nhằm đảm bảo sự phù hợp liên tục, sự 
thỏa đáng và hiệu lực của hệ thống, bao gồm cả 
các chính sách và mục tiêu đã được tuyên bố liên 
quan đến việc đáp ứng tiêu chuẩn này. 


8.9.2 Các đầu vào xem xét của lãnh đạo phải 

được lưu hồ sơ và bao gồm thông tin liên quan 

đến: 

a) những thay đổi trong các vấn đề nội bộ và bên 
ngoài có liên quan đến phòng thí nghiệm; 


b) việc hoàn thành các mục tiêu; 


TCVN ISO/IEC 17025:2017 
b)_ is effectively implemented and maintained. 
8.8.2 The laboratory shall: 


a) plan, establish, implement and maintain an 
audit programme including the frequency, 
methods, responsibilities, planning 
requiremenfs and reporting, which shall take 
into consideration the importance of the 
laboratory activiies concerned, changes 
affecting the laboratory, and the results of 
previous audits; 


b) define the audit criteria and scope for each 
audit; 


©) ensure that the results of the audits are 
reported to relevant managemert; 


d) implement appropriate correction and 
corrective actions without undue delay; 
e) retain recods as evidenee of the 


implementation of the audit programme and 
the auditresults. 


NOTE ISO 19011 provides guidance for internal audits. 


8.9 Management reviews (Option A) 


8.9.1 The laboratory management shall review its 
management system at planned intervals, ¡in 
order to ensure its continuing suitability, adequacy 
and effectiveness, inciuding the stated policies 
and objectives related to the fulfitment of this 
document. 


8.9.2 The inputs to management review shall be 
recorded and shall inclưde information related to 
the following: 


a) changes in internal and external issues that 
are relevant to the laboratory; 


b) fulfilment of objectives; 


51 


TCVN ISO/IEC 17025:2017 
c) _ sự phù hợp của các chính sách và thủ tục; 
đ 


tình trạng của các hành động từ các cuộc xem 
xét của lãnh đạo trước đó; 


e 


kết quả của các cuộc đánh giá nội bộ gần 
nhất; 


f)_ các hành động khắc phục; 


đánh giá của các tổ chức bên ngoài; 


e 


những thay đổi về khối lượng và loại hình 
công việc hoặc phạm vi hoạt động thí nghiệm; 


ï) phản hồi của khách hàng và nhân viên; 
j)_ các khiếu nại, 


kỳ hiệu lực của các cải tiến bất kỳ được thực 
hiện; 


I)_ sự đầy đủ của các nguồn lực; 
m) kết quả nhận diện rủi ro; 


n) kết quả đầu ra của việc đảm bảo giá trị sử 
dụng của các kết quả; 

o)_ các yếu tố liên quan khác, chẳng hạn như hoạt 
động theo dõi và đào tạo. 


8.9.3 Đầu ra xem xét của lãnh đạo phải ghi nhận 
tất cả các quyết định và hành động có liên quan 
đến ít nhất: 


a 


tính hiệu lực của hệ thống quản lý và các quá 
trình của hệ thống; 


b 


việc cải tiến các hoạt động thí nghiệm liên 
quan đến việc thực hiện các yêu cầu của tiêu 
chuẩn này; 

c)_ cung cấp các nguồn lực cân thiết, 


d)_ mọi nhu cầu thay đối. 


s2 


e) suitability of policies and procedures; 


d) status of actions from previous management 


reviews; 


©utcome of recent internal audits; 


f)_ corrective actions; 
g) _assessments by external bodies; 


h) changes in the volume and type of the work or 
in the range of laboratory activities; 


j)__ customer and personnel feedback; 
j) complaints; 


k) effectiveness 
improvements; 


of any implemented 


l)_ adequacy of resources; 
results of risk identificaton; 


outcomes of the assurance of the validity of 
results; and 


o) other relevant factors, such as monitoring 


activities and training. 
8.9.3 The outputs from the management review 


shall record all decisions and actions related to at 
least: 

a) the effectiveness of the management system 
and itS processes; 

b)_ improvement of the laboratory activities related 
to the fulfilment of the requirements of this 
document; 

kì 


4 


provision of required resources; 


any need for change. 


Phụ lục A 
(tham khảo)“ 
Liên kết chuẩn đo lường 


A.1 Khái quát. 


Phụ lục này cung cấp thông tin bổ sung về liên kết 
chuẩn đo lường, là một khái niệm quan trọng để 
đảm bảo khả năng so sánh các kết quả đo ở cả 
trong nước và quốc tế. 


A.2 Thiết lập liên kết chuẩn đo lường 


A.2.1 Liên kết chuẩn đo lường được thiết lập bằng 
cách xem xét và sau đó đảm bảo: 


a) các quy định kỹ thuật của đại lượng đo (đại 
lượng được đo); 


b) chuỗi hiệu chuẩn không đứt đoạn được lập 
thành văn bản liên kết tới các mốc quy chiếu 
thích hợp đã được công bố. Các mốc quy 
chiếu thích hợp bao gồm chuẩn quốc gia, 
quốc tế và chuẩn nội bộ; 


c) độ không đảm bảo đo tại từng bậc trong độ 
không đảm bảo đo của chuỗi liên kết chuẩn 
được đánh giá theo các phương pháp thống 
nhất; 


d) mỗi bậc của chuỗi được thực hiện theo các 
phương pháp thích hợp và các kết quả đo và 
độ không đảm bảo đo kèm theo được ghi 
nhận; và 


e) các phòng thí nghiệm thực hiện một hoặc 
nhiều bậc trong chuỗi này sẽ cung cấp bằng 
chứng về năng lực kỹ thuật của mình. 

A.2.2 Sai số đo hệ thống (đôi khi được gọi là độ 

chệch) của một thiết bị đã được hiệu chuẩn được 

tính đến khi lan truyền liên kết chuẫn đo lường tới 
các kết quả đo trong phòng thí nghiệm. Hiện sẵn 
có một số cơ chế để tính đến các sai số đo hệ 


TCVN ISO/IEC 17025:2017 
Annex A 
(informative) 
Metrological traceability 


A.1 General 


This annex provides additional information on 
metrological traceability, which is an important 
concept to ensure comparability of measurement 
results both nationally and internationally. 


A.2 Establishing metrological traceability 


A.2.1 Metrological traceability is established by 
considering, and then ensuring, the following: 


a) the specification of the measurand (quantity to 


be measured); 


b) a documented unbroken chain of calibraftions 
going ba to stated and appropriate 
references. Appropriate references include 
national or internatonal standards, and 
intrinsic standards; 


c) that measurement uncertainty for each step in 
the traceabiliy chan  measurement 
uncertainty is evaluated according to agreed 
methods; 


d) that each step of the chain is performed in 
accordance with appropriate methods, and 
the measurement results and associated, 
recorded measurement uncertainties; and 
e) that the laboratories performing one or more 
steps in the chain supply evidence for their 
technical competence. 
A.22 The systematic 
(sometlimes called bias) of 


measurement  error 
the calibrated 
equipment is taken into account to disseminate 
metrological traceability to measurerent results in 
the laboratory. There are several mechanisms 


s3 


'TCVN [SO/IEC 17025:2017 
thống trong việc lan truyền liên kết chuẩn đo 
lường của phép ổo. 


A.2.3 Các chuẩn đo lường có các thông tin đã 
được một phòng thí nghiệm có năng lực báo cáo. 
chỉ bao gồm một công bố về sự phù hợp với quy 
định kỹ thuật (không có các kết quả đo và độ 
không đảm bảo kèm theo) đôi khi cũng được dùng 
để lan truyền liên kết chuẩn đo lưởng. Cách tiếp 
cận này, trong đó các giới hạn của quy định kỹ 
thuật được đưa vào như là một nguồn của độ 
không đảm bảo, phụ thuộc vào: 

~ _ việc sử dụng một quy tắc ra quyết định thích 
hợp để thiết lập sự phù hợp; 

—_ các giới hạn của quy định kỹ thuật được xử lý 
sau đó theo giải pháp kỹ thuật thích hợp trong 
bảng thành phần độ không đảm bảo. 

Cơ sở kỹ thuật cho cách tiếp cận này là sự phù 
hợp được công bồ đối với một quy định kỹ thuật 
sẽ xác định một giải các giá trị đo mà giá trị thực 
dự kiến sẽ nằm trong đó, với mức tin cậy xác 
định, có tính đến cả độ chệch so với giá trị thực 
cũng như độ không đảm bảo đo. 


VÍ DỤ: Việc sử dụng các quả cân cấp R 111 của OILM 
để hiệu chuẩn cân. 

A.3 Chứng tỏ liên kết chuẩn đo lường 

A.3.1 Phòng thí nghiệm chịu trách nhiệm đối với 
việc thiết lập liên kết chuẩn đo lường theo tiêu 
chuẩn này. Kết quả hiệu chuẩn của các phòng thí 
nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn này sẽ cung cấp 
liên kết chuẩn đo lường. Các giá trị được chứng 
nhận của mẫu chuẩn được chứng nhận do các 
nhà sản xuất mẫu chuẩn đáp ứng TCVN ISO 
17034 cũng cung cấp liên kết chuẩn đo lường. Có 
nhiều cách để chứng tỏ sự phù hợp với tiêu chuẩn 
này, nghĩa là sự thừa nhận của bên thứ ba (ví dụ 


54 


available to take inio account the systematic 
measurement errors in the dissemination of 
measurement metrological traceability. 
A.2.3 Measurement standards that have reported 
information from a competent laboratory that 
includes only a statement of conformily to a 
specification (omitting the measurement results 
and associated uncertainties) are sometimes used 
to disseminate metrological traceabilty. This 
approach, in which the specification limits are 
imported as the sourcee of uncertainty, is 
dependentupon: 

— the use of an appropriate decision rule to 
establish conformity; 

— the specifcaton limits subsequently being 
treated in a technically appropriate way in the 
uncertainty budget. 

The technical basis for this approach is that the 
declared conformance to a specification defines a 
range of measurement values, within which the 
true value is expected to lie, at a specified level of 
confidence, which considers both any bias from 
the true value, as well as the measurement 
uncertainty. 

EXEMPLE The use of OIML R 111 class weights that 

are used to calibrate a balance. 

A.3 Demonsftrating metrological traceability 

A.3.1 Laboratories are responsible for establishing. 

metrological traceability in accordance with thìs 

document. Calibration results from laboratories 
this provide 
metrological traceabilify. Certfied values of 
certfied reference materials from reference 

material producers conformming with ISO 17034 

provide metrological traceability. There are various 

Wways thís 

document, i.e. third party recognition (such as an 


conforming with document 


to demonstate conformity with 


tổ chức công nhận), đánh giá bên ngoài bời khách 
hàng hoặc tự đánh giá. Các giải pháp được quốc 
tế chấp nhận bao gồm, nhưng không giới hạn ở: 


a) Khả năng hiệu chuẩn và đo lường được cung 
cấp bởi các viện đo lường quốc gia và các 
viện được chỉ định là đối tượng của quá trình 
xem xét đồng đẳng thích hợp. Việc xem xét 
đồng đẳng được tiến hành theo CIPM MRA 
(Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau của Uỷ ban 
cân đo quốc tế). Các dịch vụ của CIPM MRA. 
có thể xem trong Phụ lục C của BIPM KCDB 
(Cơ sở dữ liệu so sánh cơ bản của Văn phòng 
cân đo quốc tế), nêu chỉ tiết về phạm vi và độ 
không đảm bảo đo đối với từng dịch vụ được 
nêu. 


b) Khả năng hiệu chuẩn và đo lường đã được. 
công nhận bởi tổ chức công nhận tuân theo 
Thoả thuận của ILAC (Tổ chức Hợp tác Công 
nhận Phòng thí nghiệm Quốc tế) hoặc các 
Thoả thuận khu vực được ILAC thừa nhận đã 
chứng tỏ liên kết chuẩn đo lường. Phạm vì của 
các phòng thí nghiệm được công nhận được 
công bố công khai từ các tổ chức công nhận 
tương ứng. 

A.3.2 Công bố chung giữa BIPM, OIML (Tổ chức 

Đo lường Pháp quyền Quốc tế), ILAC và ISO về 

liên kết chuẩn đo lường đưa ra hướng dẫn cụ thẻ 

khi có nhu cầu chứng tỏ khả năng chấp nhận 
quốc tế về chuỗi liên kết chuẩn đo lường. 


TCVN ISO/IEC 17025:2017 
external by 
Internationally 
accepted paths include, but are not limited to the 
following: 


accreditation body), 
customers or self-assessment. 


assessment 


a) Calibration and measurement capabilities 
provided by national metrology institutes and 
designated institutes that have been subject 
to suitable peer-review processes. Such peer- 
review is conducted under the CIPM MRA 
(International Committee for Weights and 
Measures Mutual Recognition Arrangement). 
Serices covered by the CIPM MRA can be 
viewed in Appendix C€ of the BIPM KCDB 
(International oí Weights and 
Measures Key Comparison Database) which 
detals the range and mẹeasurement 
uncertainty for each listed service. 


Bureau 


b) Calibration and measurement capabilities that 
have been accredited by an accreditation 
body subject to the ILAC (International 
Laboratoy  Accreditation Cooperation) 
Arrangement or to Regional Arrangements 
recognized by ILAC have demonstrated 

metrological traceability. Scopes of accredited 

laboratories are publically available from their 


respective accreditation bodies. 


A432 The doint BIPM, OIML (Intemational 
Organization of Legal Metrology), ILAC and ISO 
Declaration on Metrological Traceability provides 
specific guidance when there is a need to 
demonstrate internatonal acceptability of the 
metrological traceability chain. 


§S 


TCVN ISO/IEC 17025:2017 
Phụ lục B 
(tham khảo) 
Các lựa chọn đối với hệ thống quản lý 


B.1 Nhìn chung, sự phát triển trong việc sử dụng 
các hệ thống quản lý đã thúc đẩy nhu cầu đảm 
bảo rằng các phòng thí nghiệm có thể vận hành 
hệ thống quản lý được coi là phù hợp với TCVN 
ISO 9001 cũng như với tiêu chuẩn này. Vì vậy, 
tiêu chuẩn đưa ra hai lựa chọn đối với các yêu 
cầu liên quan đến việc áp dụng hệ thống quản lý. 


B.2 Lựa chọn A (xem 8.1.2) liệt kê các yêu cầu tối 
thiểu đối với việc áp dụng hệ thống quản lý trong 
phòng thí nghiệm. Phải thận trọng trong việc kết 
hợp tất cả các yêu cầu của TCVN ISO 9001 có 
liên quan đến phạm ví các hoạt động thí nghiệm 
được bao trùm trong hệ thống quản lý. Các phòng 
thí nghiệm tuân thủ các điều từ 4 đến 7 và thực 
hiện lựa chọn A của điều 8 theo đó cũng sẽ vận 
hành theo các nguyên tắc của TCVN iSO 9001. 


8.3 Lựa chọn B (xem 8.1.3) cho phép các phòng 
thí nghiệm thiết lập và duy trì hệ thống quản lý 
phù hợp với yêu cầu của TCVN ISO 9001 theo 
cách hỗ trợ và chứng tỏ việc thực hiện nhất quán 
các điều từ 4 đến 7. Các phòng thí nghiệm áp 
đụng lựa chọn B của điều 8 theo đó sẽ được xem 
là vận hành theo TCVN ISO 9001. Sự phù hợp 
của hệ thống quản lý, trong đó phòng thí nghiệm 
hoạt động, theo các yêu cầu của TCVN ISO 9001, 
tự nó không thể chứng tỏ được năng lực của 
phòng thí nghiệm trong việc tạo ra các kết quả và 
dữ liệu có ý nghĩa về mặt kỹ thuật. Việc này được 
thực hiện thông qua việc tuân thủ các điều từ 4 
đến 7. 


B.4 Cả hai lựa chọn đều nhằm đạt được cùng một 


56 


Annex B 
{informative) 
Management System Options 


B.1 Growth in the use of management systems 
generally has increased the need to ensure that 
laboratories can operate a management system 
that is seen as conforming to ISO 9001 as well as 
with this document. As a result, thìs document 
provides two options for the requirements related 
to the implementation of a management system. 


B.2 Option A (see 8.1.2) lists the minimum 
requirements for implementation of a management 
system in a laboratory. Care has been taken to 
incorporate all those requirements of lSO 9001 
that are relevant to the scope of laboratory 
activities that are covered by the management 
system. Laboratories that comply with clauses 4 to 
7 and implement option A of clause 8 will therefore 
also operate generally in accordance with the 
principles of ISO 9001. 


B.3 Option B (see 8.1.3) allows laboratories to 
establish and maintain a management system in 
accordance with the requirements of ISO 9001 in 
a manner that supports and demonstrates the 
consistent fulfilment of tờ: 7: 
Laboraftories that implement opfion B of clause 8 
'will therefore also operate in accordance with ISO 
9001. Conformity of the management system 
within which the laboralory operates to the 
requirements of ISO 9001 does not, in itself, 
demonstrate the competence of the laboratory to 


clauses 4 


produce technically valid data and results. Thỉs is 
accomplished through compliance with clauses 4 
to7. 


B.4 Both options are intended to achieve the same. 


kết quả trong việc thực hiện hệ thống quản lý và 
tuân thủ các điều từ 4 đến 7. 


CHÚ THÍCH: Tài liệu, dữ liệu và hồ sơ là các thành 
phần của thông tin dạng văn bản được sử dụng trong 
TCVN ISO 9001 và các tiêu chuẩn khác về hệ thống 
quản lý. Việc kiểm soát các tải liệu được nêu ở 8.3. 
Việc kiểm soát hồ sơ được nêu ở 8.4 và 7.5. Việc kiểm 
soát dữ liệu liên quan đến hoạt động thí nghiệm được 
nêu ở 7.11. 


B.5 Hình vẽ trong trang kế tiếp minh hoạ một ví dụ 
về cách thể hiện mang tính sơ đồ các quá trình 
hoạt động của một phòng thí nghiệm như nêu ở 
điều 7. 


TCVN ISO/IEC 17025:2017 
result in the performance of the management 
system and compliance with clauses 4 to 7. 


NOTE Documents, data and records are components 
of documented information as used in lSO 9001 and 
other management system standards. Control of 
documents is covered in 8.3. The control of records is 
covered in 8.4 and 7.5. The control of data related to 
the laboratory activities is covered in 7.11. 


B.5 The Figure in the next page illustrates an 
example of a possible schematic representation of 
the operational processes of a laboratory as 
described in Clause 7. 


Sĩ 


'TCVN ISO/IEC 17025:2017 


—— 


Lấy, tiếp nhận, xử lý đối tượng C74 2 


Lấy mẫu 5 
S743 


Hình B1 — Ví dụ về sơ đồ thể hiện các quá trình thực hiện của phòng thí nghiệm 
theo quy định ở điều 7 


contolordara7 
inforaation. 


reportfng of 
resultz 


FiGURE B1 Example of a possible schematic representation of the operational processes 
of a laboratory as described in the Clause 7 


58 


Thư mục tài liệu tham khảo. 


[] TCVN 6910-1, Độ chính xác (độ đúng và độ 
chụm) của phương pháp và kết quả đo - Phần 1: 
Nguyên tắc và định nghĩa chung 

[2] TCVN 6910-2, Độ chính xác (độ đúng và độ 
chụm) của phương pháp và kết quà đo - Phần 2: 
Phương pháp cơ bản xác định độ lặp lại và độ tái 
lập của phương pháp tiêu chuẩn 


[3]  TCVN 6910-3, Độ chính xác (độ đúng và độ 
chụm) của phương pháp và kết quả đo - Phần 3: 
Các thước đo trung gian về độ chụm của phương 
pháp đo tiêu chuẫn 

Í4]  TCVN 6910-4, Độ chính xác (độ đúng và độ 
chụm) của phương pháp và kết quả đo - Phần 4: 
Các phương pháp cơ bản để xác định độ đúng 
của một phương pháp đo tiêu chuẩn 

[ð]_ TCVN 6910-8, Độ chính xác (độ đúng và độ 
chụm) của phương pháp và kết quả đo - Phần 6: 
Sử dụng trong thực tế các giá trị về độ chính xác 
{6] TCVN ISO 9000, Hệ thống quản lý chất 
lượng — Cơ sở và từ vựng 

[7] TCVN ISO 9001, Hệ thống quản lý chất 
lượng — Các yêu cầu 

{8Ì TCVN ISO 10012, Hệ thống quản lý đo 
lường — Các yêu câu đồi với quá trình đo và thiết 
bị đo 

(9]  ISO/IEC 12207, Kỹ thuật hệ thống và phần 
mêm - Quá trình vòng đời phằn mêm 

[10] ISO 15189, Phòng xét nghiệm y tế - Yêu càu 
đối với chắt lượng và năng lực 

[11] !SO 15194, Thiết bị y tế chẵn đoán trong ống 
nghiệm — Đo lường các đại lượng trong mẫu gốc 
vi sinh — Yêu câu đối với mẫu chuẩn được chứng 
nhận và nội dung của tài liệu hỗ trợ 


TCVN iSOIIEC 17025:2017 


Bibliography 


(| ISO 5725-1, Accuracy (trueness and 
precision) of measurement methods and results— 
Part 1 General principles and definitions 

[2] I!§O 5725-22, Accuray (trueness and 
precision) of measurement methods and results— 
Part 2: Basic method for the determination of 
repeatabilty and reproducibility of a standard 
measurement method 

lÕI 
precision) of measurement methods and resulls — 
Part 3: Intermediate measures of the precision of 
a standard measurement method 

Í4j ISO 57254, Accuracy (trueness and 
precision) of measurement methods and resulls— 
Part 4: Basic methods for the determination of the 
frueness of a siandard measurement method 

6] ISO 5725-6, Accuraey (trueness and 
precision) of measurement methods and results— 


lSO 5725-43, Accuracy (trưeness and 


Part 6: Use in practice of accuracy values 

Í6] ISO 9000, Qualíy management systems — 
Fundamentals and vocabulary 

Í] tSO 9001, Qualy management systems — 
Requirements 

f8 
Sysiems — Requiremenfs for measurement 
processes and measuring equipment 

{9j ISO/IEC 12207, Systems and  soffware 
engineering — Software life cycle procesSes 

[10] ISO 15189,  Medical 
Requirements for quality and competence 


ISO 10012, ÁMMeasurement _ management 


laboralories  — 


[11] ISO 15194, ín viro điagnostic  medical 
đevices - Measurement of quantifies in samples of 
biological origin - Requiremenis for certified 
reference materials and the confent of supporting 
documentation 


59 


TCVN ISOIIEC 17025:2017 

[12J TCVN ISO/IEC 17011, Đánh giá sự phủ hợp 
- Yêu cầu chung đối với tỗ chức công nhận công 
nhận tỗ chức đánh giá sự phù hợp 

[13] TCVN ISO/IEC 17020, Đánh giá sự phù hợp 
- Các yêu cầu đối với hoạt động của tỗ chức tiền 
hành giám định 

[14] TCVN ISO/IEC 17021-1, Đánh giá sự phù 
hợp - Các yêu cầu đối với các tỗ chức tiến hành 
đánh giá vả chứng nhận hệ thống quản lý - Phần 
1: Các yêu cầu 

[15| TCVN ISO 17034, Yêu cẩu chung đối với 
năng lực của nhà sản xuất mẫu chuẩn 

(16]_ TCVN ISO/IEC 17043, Đánh giá sự phù hợp 
~ Yêu cầu chung đối với thử nghiệm thành thạo 
[17] TCVN ISO/IEC 17065, Đánh giá sự phù hợp 
- Các yêu cầu đối với các tỗ chức chứng nhận 
sản phẩm, quá trình và dịch vụ 

[18| ISO 17511, Thiết bị y tế chẳn đoán in vifro — 
o lường các đại lượng của mẫu vi sinh — Liên kết 
chuẩn đo lường của giá trị được ắn định cho chất 
hiệu chuẩn và vật liệu kiểm soát 

[19] TCVN ISO 19011, Zướng dẫn đánh giá hệ 
thống quản lý 

[20] TCVN 10861, Hướng dẫn sử dụng độ lặp lại, 
độ tái lập và ước lượng độ đúng trong ước lượng 
độ không đảm bảo đo 

(21] TCVN ISO 31000, Quản lý rửi ro — Nguyên 
tắc và hướng dẫn 

[22] TCVN 8890, Mẫu chuẩn - Thuật ngữ và định 
nghĩa 

[23] TCVN 7962, Mẫu chuẩn - Nội dung của giấy 
chứng nhận, nhãn và tài liệu kèm theo 


{24] TCVN 8056, Mẫu chuẩn - Thực hành tốt 
trong sử dụng mẫu chuẩn 


[25] TCVN 8245, Mẫu chuẩn - Các nguyên tắc 


60 


[12] ISO/IEC 17011, Conformity assessment — 
General requireements for accreditation bodies 
accrediting conformity assessment bodies 

[13] ISO/IEC 17020, Conformify assessment — 
Requirements for the operation of various types of 
bodies performing inspection 

[14] ISO/IEC 17021-1, Conformity assessment — 
Requirements for bodies providing audit and 
certification of management systems — Part 1: 
Requirements 

[15] ISO 17034, General requirements for the 
competence of reference material producers 

[16] ISO/IEC 17043, Conformiy assessment — 
General requiremenfs for proficiency testing 

[17] ISOIIEC 17065 Conformity assessment — 
Requirements for bodies cerfiying products, 
processes and services 

[18] ISO 17511, In viro diagnostic medical 
devices — Measurement of quanfifies in biological 
samples — Metrological traceabiliy of values 
assigned to calibrators and control materials 

[19] ISO 19011, 
management systems 
[20] ISO 21748, Gưidanee for the use of 
repeatability,  reproducibiliy 
©sfimates in measurement uncertainty estimation 


Guidelnes for  audiHing 


and  trueness 
[21] ISO 31000, Risk management - Principles 
and guidelines 

[22] ISO Guide 30, feference materials — 
Selected terms and definifions 

[23] lSO Guide 31, Reference materials — 
Contents oí certiicates, labels and accompanying 
documentation 

{24j ISO Guide 33, Reference materials — Good 
pracfice in using reference materials 


[25] ISO Guide 35, Reference materiais — 


chung và nguyên tắc thống kê đối với hoạt động 
chứng nhận Ÿ 

[26] ISO Guide 80, Hướng dẫn chuẩn bị mẫu 
kiềm soát chắt lượng nội bộ (QCMs) 

[27]_ TCVN 9595-3, Độ không đảm bảo đo — Phần 
3: Hướng dẫn trình bày độ không đảm bảo đo 
(GUM:1995) 

[28] ISO/IEC Guide 98-4, Độ không đảm bảo đo 
— Phần 4: Vai trò của độ không đảm bảo đo trong 
đánh giá sự phù hợp 

(29) IEC Guide 115, Áp dụng độ không đảm bảo 
đo trong hoạt động đánh giá sự phù hợp trong lĩnh 
vực kỹ thuật điện 

(30] Công bó chung của BIPM, OIML, ILAC và 
ISO về liên kết chuẩn đo lường, 20112 

(31] Tổ chức hợp tác về công nhận phòng thí 
nghiệm quốc tế (ILAC) ® 

|32] Thuật ngữ quốc tế về đo lường pháp quyền 
(VIML), OIML V1:2013 

(33] JCGM 106:2012, Đánh giá dữ liệu đo lường 
— Vai trò của độ không đảm bảo đo trong đánh giá 
sự phù hợp 

{34j Lựa chọn và sử dụng mẫu chuẩn, 
EEE/RM/062rev3, Eurachem ® 

[35] Sổ tay hướng dẫn SỈ: Hệ thống đơn vị quốc 
tế (SI) BIPM ® 


TCVN ISOIIEC 17025:2017 
General and statistical principles for cerfification 


(26] ISO Guide 80, Gưidance for the in-house 
preparation of quality control materials (QCMs) 

[27] ISO Guide 98-3, Uncertainty of measurement 
— Part 3: Guide to the expression of uncertainty in 
mmeasurement (GUM:1995) 

[28] ISOMIEC Guide 98-4, Uncerainy of 
measurement - Part 4: Role of measurement 
uncertainty in conformity assessment 

[29j IEC Guide 115, Applicafion of uncertainty of 
tmeasurement to conformity assessment activities 
ín the electrotechnical sector 

[30] dJoint BIPM, OIML, ILAC and ISO declaration 
on metrological traceability, 2011 

(31] International 
Cooperation (ILAC) 
(32] fnfernational Vocabulary of Terms in Legal 
Metrology (VIML), OIML V1:2013 

{33] JCGM 106:2012, Evaluafion of measurement 
đata — The role of measurement uncertainy in 
conformity assessment. 

[344] The Selecion and use of Reference 
Materials, EEE/RM/062rev3, Eurachem 

5] S! Brochure: The Intemational System ơf 
Units (SI), BIPM 


Laboratoy  Accreditation 


? btIp.//wwwvw.bipm.Org/otils/common/pdf/BIPM-OIML-ILA( oinL deolaration_2011.pdf 


3) plp:/ilac.org/ 
*) hftps;//wwww.eurachem.org/images/stories/Guides/pdf/EEE-RM-062rev3.pởf 


®) http:Jwww.bipm.oroJen/publications/si-brochure/ 


61 


